TRUNG LUẬN 
(MADHYAMAKAKÀRIKÀ ) 


Tác giả: Bồ tát Long Thọ (Nàgàrjuna) 
Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập 
Việt dịch: Thích Viên Lý 


TRUNG LUẬN QUYỂN THỨ NHẤT 


PHẨM THỨ NHẤT: QUÁN NHÂN DUYÊN 

Chẳng sanh cũng chẳng diệt. Chẳng thường cũng 
chẳng đoạn. Chẳng đồng nhất cũng chẳng sai biỆt. 
Chẳng đến cũng chẳng đi. Có thể đề ra, nêu lên (Đức 
Phật giảng dạy) nhân duyên này để diệt trừ những hý 
luận một cách thiện thuật. Con cúi đầu đảnh lễ Đức 
Phật; trong tất cả các học thuyết, thánh giáo, những lời 
dạy của Ngài là những giáo lý tối tôn, vô thượng. 

Các pháp (muôn sự muôn vật) đã chẳng phải tự 
sanh (sanh ra từ tự thể) cũng chẳng phải được sanh ra 
từ một vật thể khác (tha sanh) mà cũng chẳng phải từ 
Tự và Tha cọng lại mà sanh (cọng sanh) lại càng chẳng 
phải vô nhân (không có nguyên nhân) vì thế biết rằng: 
các pháp vốn vô sanh. 

Giống như tự tánh của các pháp, không nằm ở 
(hiện hữu) trong duyên (những yếu tố, điều kiện), và, vì 


do không có tự tánh nên, cũng không có tha tánh. 

Lưu ý: Bắt đầu tỪ trang kế tiếp, tất cả những 
giòng chữ nằm trong ngoặc đơn ( ) có dấu hoa thị (*) ở 
trước, là lời chú thích giản lược của dịch giả. 

Các pháp được sanh ra từ bốn duyên đó là: Nhân 
duyên (* pháp hữu vi, sanh diệt); thứ đệ duyên (* đẳng 
vô gián duyên: tâm, tâm sở sanh diệt nối tiếp nhau không 
gián đoạn); duyên duyên (*sở duyên duyên: tâm sở pháp 
cùng với tâm tương ưng) và tăng thượng duyên 
(*nguyên tố quyết định; sắc đối đãi với tâm và ngược 
lại; do năng lực ứng dụng thù thắng của tâm đã tạo cho 
sắc tức ngoại cảnh sắc trần có được những ý nghĩa, tác 
dụng...), ngoài bốn duyên trên, không có duyên thứ năm. 

Quả (* chỉ các Pháp, muôn sự muôn vật) được 
sanh ra tỪ các duyên hay là tỪ nơi phi duyên (phi điều 
kiện và yếu tố)? Trong các duyên đó là đã có sẵn Quả 
(*các pháp) hay là trong các duyên đó không có quả? 

Nhân chính là Pháp (vật thể) sanh ra Quả, Pháp đó 
gọi là Duyên như thế thì, nếu Quả đó chưa sanh thì tại 
sao, vì lý do gì không gọi (nó) là Phi duyên (chẳng phải 
duyên, các yếu tố điều kiện)? 

Quả đã có sẵn trước trong duyên (hay không có 
sẵn trong duyên), có trước hay không cả hai đều không 
thể truy nhận (vì nếu) trước đó đã không có thì lấy gì 


(ai) làm duyên (và nếu) trước đó đã có thì cần gì phải 
mượn nhờ đến duyên? 

Nếu Quả đã chẳng phải là hữu sanh (có sự sanh 
ra) (Phi hữu sanh) mà cũng lại chẳng phải là vô sanh 
(phi vô sanh), đồng thời cũng chẳng phải là có sanh hay 
không có sanh (phi hữu vô sanh), thế thì, làm thế nào có 
thể bảo rằng: có các duyên? 

Nếu lúc quả chưa sanh thì lễ ra không có sự hoại 
diệt, (vì nếu) hoại diệt thì pháp làm thế nào có thể gá 
nương vào, vì thế nên: không có Thứ Đệ Duyên. 

Như chư Phật đã dạy: Pháp vi diệu chơn thật 
(pháp thật tướng) trong đó (trong tất cánh không) không 
có bất cứ vật thể nào để nương gá (vô duyên pháp), thế 
thì làm gì có (cái gọi là) Duyên Duyên? 

Các pháp vốn không có tự tánh (vô tự tánh) nên 
không có tướng Hữu, thế mà bảo rằng có sự việc như 
thế, vì vậy nên cái việc (cho rằng) có đó hoàn toàn 
không hợp lý. 

Khái lược hay quảng diễn (dù tóm lược hay 
giảng rộng) thì vẫn không thể tìm thấy Quả trong Nhân 
duyên được; nhưng nếu, (quả) không có trong Nhân 
Duyên thì làm thế nào có thể bảo rằng Quả được sanh ra 
từ các Duyên? 

Và nếu cho rằng trong Duyên không có Quả mà 


(quả đó lại) được sanh ra từ Duyên vậy thì cái Quả đó 
tại sao lại (không thể) không từ trong Phi Duyên (chẳng 
phải các Duyên) sanh ra? 

Và nếu, Quả được sanh ra từ Duyên, nhưng, (cái 
được gọi là) Duyên ấy vốn không có tự tánh, như thế 
thì, được sanh ra tỪ cái không có tự tánh vậy thì làm thế 
nào có thể (bảo được rằng) được sanh ra từ Duyên? 

Quả đã không được sanh ra từ Duyên mà cũng 
chẳng phải được sanh ra từ Phi Duyên, vì thế, Quả 
không có, nên, Duyên và Phi Duyên cũng không. 

PHẨM THỨ HAI: QUÁN SÁT SỰ CHUYỂN 
ĐỘNG VÀ SỰ KHÔNG CHUYỂN ĐỘNG (Quán Sát 
Sự Đến Đi) 

Nếu đã chuyển động thì không còn đang là 
chuyển động, nếu chưa chuyển động thì cũng không 
đang là chuyển động. Tách lìa cái được gọi là đã chuyển 
động và chưa chuyển động thì lúc đang chuyển động 
cũng không có nốt cái đang chuyển động. 

Nơi nào có sự di động thì chính nơi đó có động 
tác chuyển động. Chẳng phải cái đã chuyển động hay cái 
chưa được chuyển động mà chính là sự chuyển động 
đang chuyển động. 

Làm thế nào mà ngay đang khi chuyển động lại 
có sự (pháp biệt lập) đồng lúc chuyển động? Và, nếu 


tách rời sự (pháp) chuyển động thì không thể có được 
cái gọi là đang chuyển động. 

Nếu ai chủ trương rằng sự đang chuyển động có 
cái di động (biệt lập) thì kể đó sai lầm, vì, đã tách rời sự 
chuyển động mà vẫn còn có cái đang chuyển động: 
nhưng, thực tế thì, chính sự đang chuyển động tự nó 
đơn độc chuyển động. 

Nếu đang khi chuyển động mà có (vật thể) di 
động thì là đã có hai thứ chuyển động: Một gọi là đang 
chuyển động và hai gọi là sự đang chuyển động có cái 
chuyển động (biệt lập). 

Nếu có hai sự (pháp) chuyển động thì đương 
nhiên có hai khứ giả (*khứ giả là một tên gọi khác của 
ngã, chỉ kể đang di động) thì đương nhiên: có hai thực 
thể (ngã) di động, do vậy mà tách rời người chuyển 
động (*nguyên động lực, thực thể ngã) thì sự chuyển 
động không thể có được. 

Nếu tách rời người chuyển động thì không thể có 
được sự chuyển động, vì đã không có sự chuyển động 
thì làm thế nào có cái gọi là người chuyển động? 

Người chuyển động thì không chuyển động và 
không có người chuyển động thì cũng không có nốt sự 
chuyển động; tách rời sự chuyển động và nơi không có 
người chuyển động thì không có sự hiện hữu của vật 


thứ ba là người chuyển động. 

Nếu quan niệm rằng người chuyển động (có cái 
biệt lập là sự) chuyển động thì làm thế nào nghĩa lý đó 
có thể tồn tại? vì nếu tách rời khỏi sự chuyển động thì 
người chuyển động không thể có được (không thể hiện 
hữu). 

Nếu chủ trương rằng (tự thân) người chuyển 
động có sự chuyển động, như thế thì, có đến hai loại 
chuyển động khác nhau: một là người chuyển động 
chuyển động và, hai là sự chuyển động di động. 

Nếu ai bảo rằng người chuyển động (đang) 
chuyển động thì kẻ đó lầm lẫn, vì đã tách rời sự chuyển 
động mà vẫn còn có người chuyển động nên họ mới 
bảo rằng kể chuyển động (bên cạnh còn) có (một vật 
thể biệt lập) di động. 

Cái đã chuyển động tự nó (trong đó) không có 
điểm (động cơ) xuất phát, cái chưa chuyển động trong 
tự thân cũng không có bất cứ động cơ phát động nào, và, 
cái đang chuyển động trong đó cũng không thể tìm thấy 
bất cứ động cơ phát xuất nào, thế thì, nơi đâu đích thị là 
nơi có động cơ xuất phát? 

Chưa phát động thì không thể có sự đang chuyển 
động, lại càng cũng không có cái gọi là đã chuyển động, 
hai sự việc này lẽ ra phải có động cơ xuất phát, nhưng, 


khi chưa chuyển động thì làm sao có sự phát động? 

Không có sự chuyển động, không có cái chưa 
chuyển động cũng không luôn cái đang chuyển động. 
Tất cả đều không có điểm xuất phát, thế thì, làm thế nào 
để có thể phân biệt rõ ràng? 

Kẻ chuyển động thì không thể đứng yên (đình 
trụ), không có kẻ chuyển động thì cũng không có cái gọi 
là (kể) đứng yên, tách rời khỏi kể chuyển động và kẻ 
không chuyển động thì làm gì có cái thứ ba nào là cái 
đứng yên? 

(Đã bảo rằng) kể chuyển động thì không thể đang 
đứng yên (* vì nếu đang đứng yên thì không thể bảo kẻ 
đó đang di chuyển), làm sao có ý nghĩa nếu bảo rằng kẻ 
chuyển động đang đứng yên, điều đó không hợp lý: nếu 
đang khi tách rời khỏi sự chuyển động thì ngay lúc đó 
không thể có được kẻ đang chuyển động. 

Đã chuyển động, chưa chuyển động và đang 
chuyển động cả ba đều không thể đứng yên, những sự 
vật có sự đi đứng (* pháp hành chỉ: sự vận hành di động 
và sự đình chỉỈ bất động) đều đồng nghĩa với sự chuyển 
động. (tam thời di chuyển). 

Cho rằng sự chuyển động chính là kể chuyển 
động thì việc này không đúng mà bảo rằng sự chuyển 
động khác biệt với kẻ chuyển động thì cũng không hợp 


~ 


lẽ. 

Nếu quan niệm rằng ngay nơi chính sự chuyển 
động tức là kể chuyển động (như thế thì) tác giả và tác 
nghiệp (*người tạo tác ra nghiệp và nghiệp được tạo 
tác) lại là một. 

Nếu chủ trương rằng sự chuyển động có sự khác 
biệt với kể chuyển động như thế thì: tách rời kẻ chuyển 
động vẫn có sự chuyển động và tách rời sự chuyển 
động vẫn có kể chuyển động. 

Nếu sự chuyển động và kể chuyển động là hai và 
nếu sự đồng nhất và sai biệt được thành lập thì cả hai 
đều bất thành, như thế thì, làm thế nào (có thể cho rằng 
có cái gọi là sự chuyển động) có thể thành lập. 

Vì có sự chuyển động mà biết có kể chuyển 
động, không thể cho rằng kể chuyển động chính là sự 
chuyển động, vì trước đó không có sự di động cho nên 
cũng không có kể chuyển động di động. 

Nhân vì sự chuyển động mà biết kể chuyển động, 
không thể sử dụng sự chuyển động nào khác vì chính 
ngay trong một kẻ chuyển động không thể có được hai 
sự chuyển động. 

Đã quyết định dứt khoát là có kẻ chuyển động thì 
không thể dùng ba sự chuyển động (đã, chưa và đang) 
và nếu không quyết định là có kể chuyển động thì cũng 


không thể sử dụng ba sự chuyển động được. 

Sự chuyển động dù quyết định là có hay không 
(quyết định hay không quyết định) thì kể chuyển động 
cũng không thể sử dụng ba sự chuyển động trên. Vì thế 
mà sự chuyển động, kể chuyển động và nơi chốn 
chuyển động (sở xứ khỨ) cả ba đều không. (* nhân, 
pháp và thời-không: Thời gian và nơi chốn đều không có 
tự tánh). 

PHẨM THỨ BA: QUÁN LỤC TÌNH 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý vân vân... sáu tình 
thức (tính năng), mắt vân vân... sáu tình thức này (nếu 
không nhờ có tác dụng của) sáu trần (tức ngoại cảnh 
như) hành (* hành uẩn: có thể hiểu là nghiệp lực, chỉ 
cho một nhóm ý chí trong đó gồm cả những sinh hoạt 
thuộc về tính chất ý chí và bản năng. Hành uẩn giữ một 
vai trò vô cùng quan trọng và đầy tính quyết định), sắc 
(* Sắc uẩn chỉ cho nhóm vật chất bao gồm bốn đại: đất, 
nước, gió, lỬa) vân vân... thì mắt (chắc chắn) không có 
khả năng tự thấy tự thể của chính nó, mà nếu không có 
khả năng tự thấy thì làm thế nào có thể thấy được vật 
khác. 

Ví dụ về lửa thì không thể (thích hợp) để có thể 
tạo thành (luận lý cho rằng) mắt thấy được muôn sự 
muôn vật (pháp). Vấn đề này đã được giải đáp một cách 


tổng quát trong phẩm nói về đã chuyển động, chưa 
chuyển động và đang chuyển động (* phẩm thứ hai). 

Cái thấy nếu chưa đang thấy (lúc chưa thấy) thì 
không thể gọi là thấy, nhưng, bảo rằng cái thấy có khả 
năng (để) thấy, việc đó không đúng. 

Cái thấy đã không thể có (sự) thấy, (cái) chẳng 
phải thấy (phi kiến) cũng chẳng thấy, nếu phá trừ xong 
cái thấy tức là phá trừ kể thấy (* cái thấy đã bị phá thì 
đương nhiên người thấy cũng bị phá bỏ). 

Tách lìa cái thấy hay chẳng tách rời cái thấy thì 
cũng không thể có được người thấy. Vì không có người 
thấy cho nên không thể nào có thể có sự thấy (*kiến: 
nhãn căn) và cái có thể thấy (*khả kiến: sắc trần). 

Và, vì cái thấy và đối tượng có thể thấy cả hai 
đều không, thế nên, thức vân vân... bốn pháp (* thức, 
xúc, thọ và ái) cũng không, (và như thế thì), bốn thủ 
(*dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã ngữ thủ) vân 
vân... các duyên làm sao có thể hiện hữu được? 

Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, âm thinh (thinh trần) và 
người nghe vân vân... cũng phải được hiểu biết như thế 
trong ý nghĩa như đã đề cập. 

PHẨM THỨ TƯ: QUÁN NĂM ẤM 

Nếu tách lìa sắc nhân (* nguồn cội, nguyên nhân 
của sắc, chỉ về các trần cảnh) thì không thể có được sắc 


(pháp) mà nếu lìa sắc (pháp) thì không thể có được sắc 
nhân. 

Lìa sắc nhân mà sắc pháp vẫn hiện hữu, như vậy 
thì, sắc đó là vô nhân (không có nhân), không có nhân 
nhưng pháp vẫn hiện hữu, việc đó không đúng. 

Nếu lìa sắc (pháp quả) nhưng vẫn có (sắc) nhân, 
thế thì có nhân nhưng không có quả (* vì không có quả 
thì không thể gọi là nhân) và, nếu bảo rằng có nhân 
nhưng không có quả thì đó là điều phi lý không thể chấp 
nhận được. 

Nếu đã có sắc thì không cần đến nhân của sắc, và 
nếu không có sắc thì cũng không cần đến nhân của sắc. 

Nhưng nếu không có nhân mà sắc vẫn hiện hữu 
thì việc đó hoàn toàn phi lý. Vì thế nên, bậc thức giả 
không nên (khởi tâm) phân biệt về sắc. 

Nếu quan niệm rằng Quả tương tợ với Nhân 
(nếu nhân và quả giống nhau) thì không đúng, mà cho 
rằng quả chẳng giống nhân thì cũng sai lầm. 

Thọ ấm và tương ấm, hành ấm và thức ấm vân 
vân... tất cả bao nhiêu pháp khác cũng đều đồng (giống 
với) như sắc ấm. 

Nếu có người cật vẫn (về hiện tượng hoặc thật 
thể của các pháp) ai muốn giải đáp mà lìa bỏ, không dựa 
vào Nghĩa Không (không tánh) để giải đáp thì sự giải 


đáp đó bất thành, không khác gì người nghi vấn kia. 

Và nếu có người vẫn nạn mà không y cỨ vào 
Nghĩa Không (la Không nghĩa) để chỈ bày sự sai lầm 
của đối phương thì cuộc vấn nạn đó bất thành, (vì lẽ 
người giải đáp cũng mê độn) chẳng khác gì kể nghi vấn 
kia. 

PHẨM THỨ NĂM: QUÁN LỤC CHỦNG (Địa, 
Thủy, Hỏa, Phong, Không, Thức) 

Lúc chưa có hình tướng của hư không thì không 
có vật thể (được gọi là) hư không, nếu hư không có 
trước (những tướng trạng) thì chính nó (hư không) 
không có hình tướng (vô tướng). 

Pháp (vật thể) vô tướng này (không có hình 
tướng này) không thể tìm thấy (không hề có) trong bất 
cứ nơi nào. Trong Pháp Vô tướng (vật thể không có 
tướng trạng) (*đã là một vật thể không có tướng trạng) 
thì tướng trạng đó là vô hình tướng (* vì chính nó đã vô 
tướng - vô sở tướng: không có bất cứ một tướng trạng 
nào). 

Trong vấn đề Hữu tướng (có tướng trạng) và Vô 
tướng (không có tướng trạng), (nếu y vào) tướng thì 
không có điểm tựa (vô sở trụ) (* vì đã là vô tướng ), còn 
nếu la bổ hữu tướng và vô tướng (có hình trạng và 
không có hình trạng) thì cũng không có bất cứ điểm tựa 


nào (*không trụ ở những nơi khác: không hiện hữu). 

Vì Pháp tướng (năng tướng) không có nên Pháp 
khả tướng (* sở tướng: tướng trạng của những hình 
tướng hay tướng trạng của các pháp) cũng không, và, vì 
Pháp khả tướng (sở tướng) không có nên Pháp tướng 
(năng tướng) cũng không có (dịch cách khác: vì không 
có tướng trạng của vật thể (pháp), nên không có tướng 
trạng của vật thể có tướng trạng và vì không có tướng 
trạng của vật thể có tướng trạng nên cũng không thể có 
cái gọi là tướng trạng của vật thể). 

Vì thế nên, hiện tại chẳng những đã không có 
Tướng (năng) (bất cỨ tướng trạng nào) mà còn không 
luôn cả Khả tướng (sở) (vật thể có tướng trạng) và, khi 
đã lìa bỏ cả Tướng lẫn Khả tướng (tướng trạng và vật 
thể có tướng trạng) thì cũng không thể tìm thấy có (cái 
gọi là tự thể của) sự vật. 

Nếu giả thiết rằng không có cái gọi là HữỮu (* 
hữu: thật tại của tự tánh) thì làm sao có cái gọi là vô. Đã 
không có Hữu và Vô (* có và không ) thế thì đủ biết kể 
tri nhận về Hữu và Vô đó là ai rồi (* ý nói kể đó không 
có trí tuệ để đủ sức quán chiếu và thấy được thật tướng 
của muôn sự muôn vật-các pháp). 

Thế nên biết rằng hư không là phi hữỮu nhưng 
đồng thời cũng là phi vô (chẳng phải có nhưng cũng 


chẳng không có); nó vừa là phi tướng (năng), phi khả 
tướng (sở) (* chẳng phải tướng trạng, chẳng phải vật 
thể có tướng trạng hoặc chẳng phải tướng năng mà 
cũng chẳng phải tướng sở). Ngoài ra, năm thứ khác (địa, 
thủy, hỏa, phong và thức) cũng giống như hư không (* 
tức là: phi hữu diệc phi vô, phi tướng phi khả tướng). 

Những kẻ thiển trí (có một trình độ nhận thức 
nông cạn, trí huệ cạn cợt không sáng suốt) chỈ nhìn thấy 
các pháp (muôn sự muôn vật) qua tướng Hữu hoặc 
tướng Vô (có và không của tướng) nên không đủ khả 
năng để tri nhận được pháp an lạc, tịch lặng niết bàn. 

(*Kể trí tuệ nông cạn ngu độn chỉ thấy các pháp 
hoặc có hình tướng hay không có hình tướng. Họ không 
thể thấy và hiểu rõ thật tướng của các pháp, không hiểu 
rõ lý duyên khởi tánh không tức không thấy được Pháp 
Diệt Kiến An ổn tức là các pháp tịch diệt tánh, tức là 
niết bàn giải thoát an lạc). 

PHẨM THỨ SÁU: QUÁN ÁI DỤC VÀ KẺ 
THAM NHIỄM ÁI DỤC 

Nếu tách lìa những ái dục nhưng trước đó (trước 
khi có ái dục) kể đắm nhiễm ái dục vẫn hiện hữu, vẫn 
tự có (thì không đúng). Bởi vì nhân có kể tham nhiễm ái 
dục nên mới sanh ra những ái dục. 

Nếu không có kể tham nhiễm ái dục thì làm sao 


lòng ái dục có thể hiện hữu. Nếu (suy luận như thế thì) 
có hay không có ái dục, người tham nhiễm ái dục vẫn 
như thế (như cách lập luận trên). 

Quan niệm rằng Ái dục và kể tham nhiễm ái dục 
đồng lúc hiện hữu lập thành là một điều không hợp lý. 
Vì nếu ái dục và kể tham nhiễm ái dục đồng thời hiện 
hữu thì cả hai đã không có sự hỗ tương tùy thuộc 
(tương đãi). 

Kẻ tham nhiễm ái dục và sự ái dục nếu là đồng 
nhất, là một, như vậy thì, đã là một vật thể (pháp) thì 
làm thế nào có thể hòa hợp và, nếu kể tham nhiễm ái 
dục và sự ái dục là khác biệt nhau, như vậy thì, hai vật 
thể (pháp) đã khác biệt nhau thì làm sao có thể hòa hợp? 

Nếu là đồng nhất nhưng vẫn có sự hòa hợp thì lẽ 
ra khi lìa bỏ sự hỗ tương tùy thuộc cũng vẫn có sự hòa 
hợp và nếu là sai biệt (ái dục khác với kể tham nhiễm ái 
dục) mà sự hòa hợp vẫn hiện hữu thì khi tách rời sự hỗ 
tương tùy thuộc lẽ ra cũng vẫn có sự hòa hợp. 

Nếu là sai biệt nhau nhưng vẫn có sự hòa hợp thì 
ái dục và kể tham nhiễm ái dục là sự thể gì? Và hai 
tướng (thể tánh hai pháp) trước đã sai khác nhưng (tại 
sao) sau lại bảo là hợp tướng (thể tướng hòa hợp)? 

Nếu ái dục và kể tham nhiễm ái dục thể tánh 
(tướng) của mỗi cái đã trở thành sai khác (* nếu ái dục 


và kể tham nhiễm ái dục một bên đã có tự thể độc lập 
và) đã thành là tướng sai biệt, (mà đã thành tướng sai 
biệt (dị tướng)) rồi thì tại sao (vì lý do gì) vẫn cứ bảo là 
hòa hợp? 

Không có dị tướng (tướng sai biệt) được thành 
lập vì thế nên ông muốn hòa hợp nhưng chung cục (rốt 
ráo) hợp tướng (tướng hòa hợp) vẫn không thành thế 
mà vẫn cứ bảo là dị tướng (tướng sai biệt)! 

Vì dị tướng bất thành nên hợp tướng cũng bất 
thành thế mà tại sao đối với vấn đề dị tướng vẫn cứ 
muốn đề cập về hợp tướng? 

Như vậy ái dục và kể tham nhiễm ái dục chẳng 
phải do hòa hợp (phi hòa hợp) và chẳng phải chẳng hòa 
hợp (phi bất hòa hợp) mà thành lập. Các pháp cũng như 
thế, chẳng phải phi hòa hợp hay phi bất hòa hợp mà 
thành. (Các pháp cũng thế, không phải được thành lập 
từ vấn đề chẳng phải hòa hợp hay chẳng phải chẳng 
hòa hợp). 


TRUNG LUẠN QUYEN THƯ HAI 
PHẨM THỨ BẢY: QUÁN SÁT BA TƯỚNG (# 
Pháp hữu vi có ba tướng: Sanh, Trụ và Diệt) 
Nếu sự sanh khởi là pháp hữu vi thì lẽ ra nó phải 


có đủ ba tướng, còn nếu sự sanh khởi là pháp vô vi thì 
tại sao gỌi nó là hữu vi tướng? 

Ba tướng (sanh, trụ, diệt) nếu tụ hoặc tán (* Tụ: 
trong cùng một thời gian đồng lúc hiện hữu, hoặc có 
trước, có sau) đều cũng không thể tạo thành tướng hữu 
vi, (không thể có sở tướng) thế thì làm sao trong cùng 
một nơi, đồng một lúc mà đồng thời hiện hữu đủ cả ba 
tướng? 

Nếu bảo rằng sanh, trụ, diệt (ba tướng này là hữu 
vi pháp, nhưng đồng thời cũng thừa nhận rằng ba tướng 
hữỮUu vi này) lại cũng riêng có (sanh, trụ, diệt) tướng hữu 
vi nữa, và nếu cứ như thế tức là vô cùng, mà đã vô cùng 
thì tức thị là chẳng phải hữu vi. 

Sự sanh khởi sản sanh ra sự sanh khởi (* có hạt 
nhân đầu tiên sanh khởi ra quả, quả đó lại làm nhân và 
cũng lại sanh ra quả: sanh sanh), sự sanh khởiđược sản 
sanh từ nơi nguồn gốc của sự sanh khởi và cái sanh sẵn 
ra nguồn gốc sanh sẵn trở lại được sanh ra từ nơi cái 
vừa được sanh ra (cái sinh của cái sinh chỉ là cái sinh ra 
cái sinh căn bản; rồi cái sinh của cái sinh căn bản lại tạo 
ra cái sinh của sinh). 

Nếu chủ trương rằng cái có khả năng sanh khởi ở 
(đó) và cái được sanh khởi có thể được sanh ra từ cội 
nguồn cỦa sự sanh khởi, vậy thì, sự sanh khởi được 


khởi sanh tỪ cội nguồn của sự sanh khởi làm thế nào có 
thể sanh ra nguồn gốc của sự sanh khởi (bản sanh)? 

Nếu chủ trương rằng cái nguồn gốc (nguyên 
nhân đầu tiên) của sự sanh khởi này có thể được sanh ra 
từ cái được chính cái do nguồn gốc sanh khởi sanh ra và 
nguồn gốc của sự sanh đã được sanh ra từ chính cái do 
nguồn gốc sanh khởi sanh ra như thế thì làm thế nào sự 
sanh đó lại có thể sanh ra cái do nguồn gốc sanh? (*nếu 
bảo rằng "bản sanh" được sanh ra từ "sanh sanh" mà 
"bản sanh" đã được sanh ra tỪ "sanh sanh" thế thì làm 
sao nó có thể sanh ra cái "sanh sanh"?) 

Nếu khi cái được sanh đang sanh (mà bảo rằng) 
được sanh tỪ cội nguồn của sự sanh thì thử hỏi lúc ấy 
cái được sanh (còn) chưa hiện hữu vậy thì làm thế nào 
nó (cái được sanh) có thể sanh ra cái gọi là cội nguồn 
của sự sanh? 

Nếu nguồn gốc của sự sanh đang sanh mà đã có 
khả năng sanh ra vật khác (sanh sanh) như thế thì lúc ấy 
nguồn gốc của sự sanh khởi (còn) chưa có thế thì làm 
sao có thể có khả năng sinh ra vật khác (sanh sanh)? 

Chẳng khác nào ngọn đèn, tự nó có khả năng soi 
chiếu chính mình (soi chiếu tự thân) nhưng đồng thời 
cũng có thể soi chiếu những vật khác. (Pháp) sự sanh 
khởi cũng thế, nó không chỈ có khả năng tự sanh ra 


chính nó mà còn có khả năng sanh ra những cái khác. (* 
lời phản bác của đối thủ). 

Trong ngọn đèn, tự nó không có bóng tối, cũng 
không có bóng tối trong bất cứ nơi nào mà ánh sáng của 
đèn chiếu đến (do tác dụng) phá tan bóng tối nên gọi là 
chiếu rọi, nếu không có (đối tượng là) bóng tối thì đã 
không có (cái gọi là) sự chiếu phá. (* sự trả của bồ tát 
Long Thọ). 

Làm thế nào khi ánh sáng của ngọn đèn mới vừa 
phát sanh mà đã có khả năng phá tan mọi bóng tối? Ánh 
sáng của ngọn đèn đó khi vừa mới phát sanh (chắc 
chắn) không thể tỏa kịp tới bóng tối được. 

Nếu ánh sáng của ngọn đèn chưa tổa kịp tới bóng 
tối mà đã có khả năng phá tan mọi bóng tối như thế thì 
ánh sáng của ngọn đèn chỉ ở tại một chỗ (trong thời gian 
này) mà vẫn có thể phá tan tất cả bóng tối trên mọi chỗ. 

Nếu ngọn đèn có khả năng tỰ soi chiếu chính nó 
nhưng đồng thời cũng có khả năng chiếu soi những vật 
khác thì lễ ra bóng tối cũng tự che tối chính nó nhưng 
đồng thời cũng có thể che tối những vật khác. 

Làm thế nào sự sanh khởi này nếu khi chưa sanh 
mà đã có thể tự sanh (chính mình)? và nếu sự sanh khởi 
đó là đã tự sanh, thế thì, đã sanh rồi thì cần gì phải sanh 
nữa? 


Sự sanh khởi chẳng phải được sanh ra từ cái đã 
sanh cũng chẳng phải tỪ cái chưa sanh mà sanh ra và cái 
đang sanh cũng chẳng sanh như đã được giải đáp trong 
phần chuyển động (trong phẩm thứ hai). 

Nếu bảo rằng (các pháp) được sanh khởi từ cái 
đang sanh là một sự kiện sai lầm (bất thành) thế thì tại 
sao (lại có thể khẳng quyết rằng) khi các duyên hòa hợp 
thì (các pháp) được sanh khởi? 

Nếu các pháp được sanh ra từ các duyên (nhiều 
yếu tố, điều kiện) thì nó-pháp đó chính là tịch diệt tánh 
(* đã tịch diệt thì không thể sanh khởi, thì tự tánh của 
pháp đó là tịch lặng rỗng không, không có tự tánh) như 
thế thì vật được sanh khởi (sanh pháp) và (cái gọi là thời 
gian) đang sanh cả hai đều tịch diệt (vắng lặng rỗng 
không). 

Giả thiết rằng (nếu) có một pháp (vật thể) nào đó 
sẽ được sanh khởi thì có thể bảo rằng (chắc chắn sẽ) 
phải có (pháp: vật) được sanh khởi, như thế thì cái pháp 
này đã có trước rồi, vậy thì tại sao lại phải cần đến sự 
sanh khởi làm gì? 

Nếu bảo rằng cái đang sanh sanh khởi như vậy 
thì nó, cái đang sanh có khả năng sanh khởi thế thì làm 
thế nào lại có sự sanh khởi có khả năng sanh ra sự đang 
sanh khởi ấy? 


Giả sử lại có một cái sanh khởi nào đó sanh ra sự 
sanh khởi này và, sự sanh khởi sanh ra sự sanh khởi rồi 
sự sanh khởi lại sanh ra sự sanh khởi như thế thì là vô 
cùng tận, và nếu, tách rời sự được sanh khởi (sanh 
sanh?) nhưng vẫn có sự sanh khởi thế thì các pháp đều 
có khả năng tự sanh (sanh ra chính mình). 

Nếu pháp đã có rồi thì không cần sanh khởi nữa 
và nếu không có thì lẽ ra cũng chẳng cần sanh khởi làm 
chỉ. Có hoặc không có cũng chẳng sanh khởi, ý nghĩa 
này như trước đã đề cập. 

Nếu các pháp đang trong trạng thái hủy diệt, và 
đang hủy diệt thì lẽ ra không sanh khởi và nếu các pháp 
không là đang hủy diệt thì hoàn toàn không có sự việc 
như thế. 

Pháp bất trụ thì chẳng đừng một chỗ (pháp chẳng 
đứng yên một chỗ thì chẳng đứng yên), pháp đứng yên 
một chỗ cũng chẳng đứng yên, lúc đang đứng yên cũng 
chẳng đứng yên, vì (vô sanh) đã không có sự sanh khởi 
thì làm gì có sự đình trụ (đứng yên)? 

Nếu đang khi các pháp hủy diệt thì (lúc ấy) lễ ra 
không có sự đình trụ (* bởi vì pháp đã diệt thì không có 
pháp, không có pháp thì cái gì trụ?) và các pháp nếu 
không là đang diệt thì việc đó hoàn toàn không bao giờ 
có (* vì đã là pháp hữu vi tức sanh diệt vô thường). 


Tất cả pháp hữu vi đều là tướng già chết (tức 
sanh diệt tướng), hoàn toàn không hề thấy bất cứ pháp 
hữu vi nào có thể tách rời tướng (sự) già chết mà có sự 
đình trụ (đứng yên). 

Sự đình trụ không đình trụ nơi chính tự tướng 
(sự đứng yên không đứng yên nơi tự tướng) và cũng 
chẳng đình trụ nơi dị tướng (tướng khác), giống nhƯ sự 
sanh khởi không thể tự sanh và cũng không thể sanh từ 
nơi tướng khác (dị tướng). 

Pháp đã diệt thì không diệt, pháp chưa (sẽ) diệt 
thì cũng chẳng diệt và pháp đang diệt thì cũng chẳng 
diệt vì đã vô sanh (không có sự sanh khởi) thì làm gì có 
sự hủy diệt? 

Nếu các Pháp mà có sự đình trụ (*đỨng yên, 
không biến dị, vô thường) như thế thì nó không thể diệt, 
còn các pháp nếu là không đình trụ thì dĩ nhiên nó cũng 
chẳng thể (nên) diỆt. 

Pháp đó đang khi trụ, không thể đồng lúc diệt, và 
pháp đó trụ nơi thời điểm khác, thì cũng không thể diệt 
ngay đang trong thời điểm khác đó được. 

Giống như tất cả các pháp, không thể có được cái 
gọi là tướng sanh khởi và bởi vì không có tướng sanh 
khởi nên chính nó cũng không có tướng hủy diệt. 

Nếu các pháp là có (có tự tánh) thì tức (chính nó) 


không có sự hủy diệt, không lẽ chỉ ở nơi một pháp mà 
có cả hai tướng là hữu và vô (có và không)? 

Nếu pháp đích thị là không thì tức là không có sự 
hủy diệt, thí như chặt cái đầu thứ hai (của một người 
nào đó), vì không có cái đầu thỨ hai như thế cho nên 
không thể chặt được. (* thí như không có cái đầu thứ 
hai của một người nào đó nên không thể chặt được). 

Tự tướng của các pháp chẳng diệt, tha tướng của 
các pháp cũng chẳng diệt; giống như tự tướng (các 
pháp) chẳng sanh khởi mà tha tướng cũng chẳng sanh 
khởi. 

Sanh, trụ, diệt đã bất thành cho nên không có 
pháp hữỮUu vi, mà hữu vi pháp đã không có thì lý do gì lại 
có pháp vô v1? 

Giống như huyễn hóa, như mộng mị (chiêm bao), 
như thành của càn thát bà (* không có thật như lầu đài 
giữa hư không: không trung lầu các). Tướng của sanh, 
trụ, diệt được đề cập cũng như thế. 

PHẨM THỨ TÁM: QUÁN TÁC VÀ TÁC GIẢ 
(* Tác: tác nghiệp, nghiệp được tạo; Tác giả: người 
tạo nghiệp) 

Đã khẳng định là thật sự có tác giả (đã quyết định 
có tác giả) (* kể tạo nghiệp, năng tác) không tạo ra một 
cái nghiệp thật sự (quyết định nghiệp) (* vì nếu tác giả 


tỨc năng tác đã thật sự (quyết định) có thì nghiệp tức sở 
tác cũng thật sự đã có như thế thì không có nguyên nhân 
là tác giả nhưng vẫn có tác nghiệp và nếu vậy thì không 
hợp đạo lý) và nếu quả quyết rằng thật sự không có (cái 
gọi là) tác giả thì cũng không thể tạo tác được cái gọi là 
Vô định nghiệp (* không có nghiệp chắc chắn thật sự). 

Nếu quyết định rằng nghiệp là vô tác (không có 
cái nghiệp được tác tạo) thì cái nghiệp ấy không có tác 
giả (kể tạo tác ra nghiệp) còn nếu quyết định là có tác 
giả (kể tạo nghiệp) nhưng không tạo tác (không có cái 
nghiệp được tạo tác) thì chính tự thân tác giả (kể tạo 
tác) cũng không có nghiỆp. 

Nếu quyết định có tác giả nhưng đồng thời cũng 
quyết đinh có cái nghiệp được tạo tác (tác nghiệp) như 
thế thì cả tác giả (kể tạo ra nghiệp) và tác nghiệp (cái 
nghiệp được tạo tác nên) đều bị rơi vào (sai lầm là) 
không có nguyên nhân, nguồn gốc (vô nhân). 

Nếu đã rơi vào (tình trạng chấp cho rằng) không 
có nguyên nhân (vô nhân) như vậy thì không có nhân, 
không có quả, không có nghiệp được tạo tác nên (tác 
nghiệp), không có kể tạo ra nghiệp (tác giả) và sự tạo 
tác (tác pháp) cũng không cần. 

Nếu không có tác giả, tác nghiệp và tác pháp thì 
không có tội lỗi và phước đức. Vì không có tội phước 


vân vân... (nghiệp nhân) cho nên quả báo cỦa tội và 
phước cũng không có. 

Và nếu không có quả báo của tội lỗi và phước 
đức thì cũng không có niết bàn, như thế thì, những việc 
đã tạo tác được đều Không, không có không có kết quả. 

Dẫu rằng tác giả (kẻ tạo tác) chắc chắn thật sự 
hiện hữu (định) hay không thật sự hiện hữu (bất định) 
thì cũng không thể tạo tác ra cái (gọi là) thật sự có 
nghiệp hay không thật sự có nghiệp (*nh] nghiệp: định, 
bất định). Vì Có và Không trái nghịch nhau cho nên 
trong cùng một chỗ thì không thể có hai thứ được (* hai 
tánh định và bất định). 

Đã có tác giả (* có chẳng thể tạo ra không) thì 
không thể tạo ra cái vô tác (*vì có tạo tác mới gọi là tác 
giả). Không có tác giả thì cũng không thể có được cái 
nghiệp được tạo tác (hoặc: cũng không thể tạo ra cái 
nghiệp đã hiện hữu: vì không chẳng thể tạo ra có). Nếu 
tác giả và nghiệp được tạo tác đồng thời hiện hữu thì 
lại bị kẹt vào những sai lầm như đã trình bày ở trước. 

Tác giả không tạo định nghiệp cũng không tạo 
bất định nghiệp (* tạo ra cái nghiệp thật sự hay không 
thật sự, có nghiệp thật sự, chắc chắn hay không có 
nghiệp thật sự), định và bất định nghiệp, sự sai lầm của 
nó như trước đã đề cập. 


Tác giả là định hay bất định, vừa định vừa bất 
định (tác giả quyết định có hay quyết định không có, 
vừa thật sự có vừa thật sự không có) thì cũng không thể 
tạo ra nghiệp, sự sai lầm này như đã đề cập. 

Nhân vì (có) nghiệp nên có tác giả, nhân (có) tác 
giả mới có nghiệp. Trong ý nghĩa như thế, nghiệp được 
hình thành (nghiệp được thành lập với một ý nghĩa như 
thế), ngoài ra thì đã không có bất cỨ một nguyên nhân 
nào khác hơn. 

Tác giả và tác nghiệp (nghiệp được tạo tác) như 
đã được phá hủy bác khước (nên) thọ (* nghiệp quả 
thân ngũ uẩn- pháp) và thọ giả (*người thọ nghiệp báo 
thân) cũng thế, nghĩa là tất cả các pháp đều quán sát như 
thế để phá trừ, bác khước. 

PHẨM THỨ CHÍN: QUÁN SÁT BẢN TRỤ (* 
Bản Trụ là một tên gọi khác của Thần Ngã) 

Mắt, tai, vân vân... các căn, khổ đau và an lạc vân 
vân... các pháp; ai là kể đã có những sự việc (căn và 
pháp) như thế thì gọi họ là bẩn trụ (thần ngã) (* bản là 
bản lai xưa nay vốn có, vốn đã hiện hữu, bản hữu 
thường trụ bất biến; trụ có nghĩa là an định mà bất 
động; ý nói các căn và các pháp khổ vui đều dựa vào 
thần ngã (bản trụ) để kiến lập). 

Nếu không có bẳn trụ (thần ngã) thì ai là người 


có mắt vân vân... các pháp? Thế nên biết rằng trước vốn 
đã có bản trụ (thần ngã). (* ý nói nếu không có bản trụ 
thì lục căn và các pháp khổ vui vân vân... đều không có 
nơi sỞ y và vì vô sở y nên không thể kiến lập). 

Nếu tách rời mắt vân vân... các căn và khổ vui 
vân vân... các pháp nhưng bản trụ (thần ngã) vốn đã 
hiện hữu trước, đã có sẵn rồi thì bằng cách nào để có 
thể tri nhận được (* ý là bằng cách nào để có thể có 
được kiến văn giác tri vì có lục căn mới có kiến văn giác 
tri do đó mới có thể biết là đã có bẳn trụ-thần ngã). 

Nếu tách rời mắt, tai vân vân... các căn nhưng 
(thần ngã) bản trụ vẫn hiện hữu thì lẽ ra tách rời bản 
trụ (thần ngã) cũng vẫn có các căn như mắt, tai vân 
vân... (Các căn như mắt, tai vân vân... vẫn hiện hữu). 

Do (vì có) pháp nên biết có người, và vì (có) 
người nên biết có pháp, tách lìa pháp thì làm thế nào có 
người, tách lìa người thì làm sao có pháp? 

Tất cả các căn nhƯ mắt, tai vân vân... thật sự đã 
không có (cái gọi là) bản trụ (thần ngã). Mắt, tai vân 
vân... các căn mỗi căn đều có tướng sai khác để phân 
biệt (* dị tướng: mỗi căn đều có tác dụng phân biệt khác 
nhau như nhãn căn thì có tác dụng phân biệt về sắc trần, 
nhĩ căn có tác dụng phân biệt về hương trần...) 


Nếu các căn như mắt vân vân... đã không có (cái 


gọi là) bản trụ (thần ngã) thế thì mắt tai vân vân... mỗi 
một căn làm thế nào có thể nhận biết được sắc trần? 
(ngoại cẳnh). 

Người thấy tức là, đích thị là người nghe mà 
người nghe chính là người cẩm thọ (* thọ giả: có cẳm 
giác vui buồn... Thọ gồm có ba: lạc thọ, khổ thọ và xả 
thọ) như thế thì các căn vân vân... lẽ ra phải có bản trụ 
(thần ngã). 

Nếu người thấy người nghe (mỗi căn) đều (có 
sự) sai khác thì người cảm thọ (thọ giả) (mỗi căn) cũng 
có sự khác biệt, như vậy thì, khi có một người thấy thì 
lẽ ra cũng phải có một người nghe và như thế thì phải 
có rất nhiều thần ngã. 

Mắt, tai vân vân... các căn, khổ vui vân vân... các 
pháp vốn được sinh ra tỪ các đại (* các chất đất, nước, 
gió, lửa...) và trong các đại đó cũng không có thần ngã. 

Nếu mắt, tai vân vân... các căn, khổ vui vân vân... 
các pháp (trong chính tự bản thân của các căn và các 
pháp) đã không có (cái gọi là) bản trụ (thần ngã-thực 
thể) thì lễ ra mắt vân vân... các căn cũng không có. 

Mắt vân vân... các căn vốn đã không có bản trụ 
(thần ngã) thì hiện tại và mai hậu nhất định cũng không 
có. Vì ba đời (* quá khứ, hiện tại và vị lai) đều không có 


nên (tất cả các pháp không có, và, vì các pháp không có, 


nên) không có sự phân biệt (vô phân biệt). 

PHẨM THỨ MƯỜI: QUÁN LỬA VÀ NHIÊN 
LIỆU 

Nếu lửa chính là nhiên liệu thì tác nghiệp (nghiệp 
được tạo tác) và tác giả là một, là đồng nhất, và nếu lửa 
không là nhiên liệu, là khác nhiên liệu thì khi tách rời 
nhiên liệu đương nhiên lửa vẫn (có khả năng) hiện hữu. 

Như thế thì lửa tự nó phải cháy một cách hằng 
vĩnh và không cần phải có cái nhân là nhiên liệu mới 
khởi sanh. Thế thì không cần hỏa công đốt lên, (nên) 
cũng gọi là lửa vô tác (có lửa không được tạo tác ra). 

Lửa đã không đợi, không mượn nhờ vào nhiên 
liệu (mới hiện hữu) thì rõ ràng nó cũng đã không phải 
được sanh ra từ nhân duyên và, lửa nếu tự nó đã cháy 
một cách hằng vĩnh thì cần gì đến nhân công (nhân công 
lễ ra cũng Không, không có). 

Nếu ông bão rằng chính lúc đang cháy đích thị là 
(gọi là) nhiên liệu như vậy khi ấy chỈ có nhiên liệu thôi 
thế thì vật gì đốt nhiên liệu? 

Nếu nhiên liệu là cái gì khác thì không thể vói tới 
được, mà đã không vói tới được thì không thể bắt lửa 
và đã không thể bắt lưa thì đó chính là không tắt-bất 
diệt, mà đã bất diệt thì thường trụ bất biến. 

Lưa và nhiên liệu nếu là khác nhau thì lửa có thể 


tìm đến với nhiên liệu chẳng khác nào ngƯỜời này (* 
trong bản tiếng Phạn thì nói rõ là người đàn bà) đến với 
người kia (* bản tiếng Phạn: đàn ông) và người kia (đàn 
ông) đến với người này (đàn bà). 

Nếu cho rằng lửa và nhiên liệu cả hai tách rời 
nhau, như thế thì, lửa có thể bắt bén đến nhiên liệu 
đƯỢc. 

Nếu nhân nhiên liệu có lửa và nhân lửa có nhiên 
liệu thì nhất định phải có một pháp nào trong hai thứ ấy 
xuất hiện trước để nhiên liệu và lửa được hiện hữu. 

Nếu nhân (nhỜ) nhiên liệu có lửa thì hóa ra lửa đã 
được hình thành rồi trở lại hình thành, như vậy thì, 
trong nhiên liệu không có lửa. 

Nếu pháp (nào) được hình thành nhờ bằng vào sự 
đối đãi thì pháp đó sẽ trở thành đối đãi mà hiện tại thì 
không có nhân đối đãi nên cũng không có pháp nào được 
hình thành (bởi sự đối đãi). 

Nếu pháp nhờ nương vào sự đối đãi mà hình 
thành, vậy thì, khi chưa hình thành làm thế nào có thể 
đối đãi nương tựa nhau, và nếu đã thành rồi (sau đó) 
mới có sự nương tựa đối đãi như thế thì, đã thành rồi 
thì cần chi đến sự đối đãi nương tựa nữa? 

Không phải nhân nhiên liệu mới có lửa, cũng 


không phải không nhân nhiên liệu mà có lửa. Không 


phải nhân lửa mà có nhiên liệu và cũng không phải 
không nhân lửa mà có nhiên liệu. (Dịch cách khác: Nhân 
nhiên liệu không có lửa, không nhỜ nhiên liệu cũng 
không có lửa, Nhân lửa không có nhiên liệu, không nhân 
lửa cũng không có nhiên liệu). 

Lửa đã không đến từ một nơi khác ngoài nó (để 
nhập vào nhiên liệu). Trong nhiên liệu cũng không có 
lửa (lửa không đến từ nơi nào khác, nơi lửa cũng không 
có lửa). Nhiên liệu cũng như thế, ngoài ra những khía 
cạnh khác đều đã được đề cập trong phẩm Đi và Đến 
(*KhỨ Lai thỨ hai: Sự chuyển động và không chuyển 
động). 

Và, nhiên liệu chính nó không phải là lửa, nhưng 
tách rời nhiên liệu thì không có lửa. Lửa không hiện hữu 
trong nhiên liệu, nhiên liệu cũng không hiện hữu trong 
lửa và, trong nhiên liệu cũng không có lửa. 

Sử dụng pháp lửa và nhiên liệu để trình bày pháp 
thọ và thọ giả (* thọ: ngũ ấm; thọ giả: người), ngoài ra 
cũng để trình bày về cái bình, chiếc áo vân vân..., tất cả 
các pháp. 

Nếu người nào bảo rằng có cái (thật) ngã và các 
pháp đều có tướng sai biệt thì phải hiểu rằng những 
người như thế không nếm được pháp vị của Phật 
(không liễu giải giáo lý của Phật). 


PHẨM THỨ MƯỜI MỘT: QUÁN SÁT BẢN 
TẾ (* Trong tiếng Phạn Pùrvàpara-koti-pariksa có 
nghĩa Biên Tế Trước Sau) 

Đấng đại thánh (Phật) đã dạy rằng: không thể 
nào tìm thấy được cái biên tế căn bản tối sơ vì sự sanh 
tỬ đã không có sự bắt đầu (thủy) và lại cũng không có 
sự kết thúc (chung). 

Nếu không có sự bắt đầu và kết thúc (thủy 
chung) thì khoảng giữa của sự bắt đầu và kết thúc làm 
thế nào có thể có được, vì thế mà, trong đó không có 
trước, khoảng giữa và sau (tam tế). 

Giả định rằng vì trước đã có sự sanh ra nên sau 
đó mới có sự suy lão và tử vong, (như thế thì), không có 
sự suy lão và tỬ vong mà vẫn có sự sống, sự sanh 
trưởng (trước đó) và, không có sự sanh ra mà vẫn có sự 
già và chết. 

Nếu trước đã có già và chết rồi (nên) sau đó mới 
có sự sanh trưởng (ra đời) như thế thì là không có 
nguyên nhân (vì không có nguyên nhân nên mới có sự 
việc là) không hề sanh trưởng ra mà vẫn có sự già chết! 

Sự sanh trưởng, sự suy lão và sự chết chóc đã 
chẳng phải (được) xảy ra đồng lúc vì như thế thì ngay 
đang khi sanh ra cũng là lúc đang chết, vậy thì cả hai đều 
(ở trong trường hợp là) không có nguyên nhân. 


Nếu giả định rằng cái trước (* trước có sanh sau 
mới có chết), cái sau (* trước có chết sau mới sanh) và 
hai cái cọng lại (* chết sống xuất hiện đồng thời) thì 
đều không đúng vậy, đã không đúng thì tại sao lại phải 
hý luận cho rằng có sự sanh trương, sự suy già và sự 
chết chóc? 

Các nhân và quả sở hữu (nhân và quả đã có 
được), các pháp tướng và khả tướng, thọ và thọ giả vân 
vân... tất cả các pháp sở h ữu (hiện có) chẳng những 
không chỉ không tìm thấy được cái biên tế cội gốc tối sơ 
(bẳn tế) trong sanh tử luân hồi mà ngay như tất cả các 
pháp cũng thế, không hề có cái bản tế (biên tế tối sơ) đó. 

PHẨM THỨ MƯỜI HAI: QUÁN SÁT VỀ SỰ 
THỐNG KHỔ 

Một số người quan niệm rằng sự khổ đau hoặc 
do chính mình tự tạo, hoặc do những điều kiện, yếu tố 
khác tạo ra, hoặc do cả hai (kết hợp tạo ra) mà cũng có 
thể là không do bất cứ nguyên nhân nào. Những quan 
niệm về sự khổ đau như thế đã hoàn toàn không đúng 
với cái quả của sự khổ. 

Sự khổ đau nếu là do chính mình (tự) tạo ra thì nó 
đã không phải được sanh ra từ các Duyên, vì nhân nhờ 
có ấm này nên (mới) có ấm kia sanh ra (* ấm tức là uẩn. 
Ấm là ngăn che, chữ do Ngài La Thập dịch. Uẩn là chứa 


nhóm, do Ngài Huyền Trang dịch từ chữ kiền độ 
(skandha); có một số người khác dịch là chúng). 

Nếu cho rằng năm ấm này là khác biệt hoàn toàn 
với năm ấm kia thì lẽ ra phải nói rằng khổ đau đã được 
tạo nên từ những yếu tố khác. 

Nếu sự khổ đau là do chính con người tạo ra như 
thế thì, khi tách rời khỏi sự khổ đau, làm thế nào con 
người có thể hiện hỮu (làm sao có con người) mà bảo 
rằng người đó (có khả năng) tự tạo khổ đau cho chính 
mình. 

Nếu khổ đau là do tha nhân (người khác) tạo ra 
rỒi đem gán cho người này nếu thế thì, đang khi tách rời 
sự đau khổ (khoảng giữa sự chuyển tiếp) làm thế nào có 
thể có người thọ khổ này. 

Khổ đau nếu là do người khác (kia) tạo ra rồi 
đem gán cho người này như vậy thì, làm thế nào có thể 
có một con người đã thoát ly sự đau khổ nhưng vẫn có 
khả năng trao sự khổ đau cho người này? 

Tự mình tạo tác nếu đã bất thành thì làm thế nào 
có thể tạo ra sự khổ đau cho kể khác được, và nếu 
người khác kia tạo ra sự khổ thì cái khổ đó tức cũng 
được gọi là tự tạo tác (* vì người khác đã tự tạo thì sự 
tạo tác của chính họ đích thực là sự tự tác). 

Không thể bảo (gọi) rằng sự khổ đau là tự tác (là 


một cái gì tự hình thành, tự tạo ra) vì lẽ chính pháp 
không thể tự tạo tác ra pháp, cũng thế, sự đau khổ đó 
vốn đã không có tự thể thì làm thế nào nó lại có khả 
năng tạo ra sự thống khổ. 

Nếu sự khổ đau được tựu thành bởi cái này và 
cái kia (* tự tạo và do người khác tạo-tỰ tác và tha tác) 
thì lẽ ra phải có cái khổ được thành tựu bởi sự cộng tác 
(* tự và tha cọng lại tạo ra khổ). Cái này và cái kia (tự 
mình và người khác) vẫn còn không thể tạo nên sự 
thống khổ huống chi là không có nguyên nhân (mà có 
thể) tạo ra. 

Chẳng phải chỉ đề cập đến bốn loại ý nghĩa (* tự 
tác, tha tác, cỌng tác và vô nhân tác) của sự khổ đau đều 
không thể thành lập mà tất cả vạn vật ngoại thân (bên 
ngoài) đều cũng không thể thành lập nếu y cứ vào bốn 
nghĩa trên để quan sát. 

PHẨM THỨ MƯỜI BA: QUÁN SÁT CÁC 
HÀNH 

Như trong các kinh, đức Phật đã dạy: hư huyễn 
không thật (* hư cuống-Mrsà) chính là vọng tưởng thủ 
chấp vào cảnh tướng (* Mosadharma) (hiện tượng hiện 
khởi). Vì do vọng ttưởng thủ chấp vào các hành nên gọi 
đó là hư cuống. 

Kể vọng tưởng (suy tưởng mê lầm không thật) 


chấp thủ (bám giữ) vào những tướng hư huyễn không 
thật ấy thử hỏi trong (các hành) đó cái gì là sở thủ (cảnh 
tướng bị chấp giữ)? Đức Phật chỉ dạy những sự việc 
như thế là vì muốn hiển thị Không Nghĩa (* ý nghĩa của 
Không tánh). 

Vì các pháp hữu vi đều sanh diệt biến dị (biến 
dịch thay đổi miên tục) thế nên biết rằng (các pháp) đều 
không có tự tánh (vô tánh). Và ngay cả (cái gọi là) Pháp 
không có tự tánh (pháp vô tự tánh) đó cũng không có nốt 
nên, tất cả các pháp đều Không vậy. (không có thật thể). 

Các pháp nếu không có tự tánh, thế thì, làm thế 
nào có thể bảo rằng có (rất nhiều) sự thay đổi biến dị từ 
khi là một trể con cho đến lúc tuổi già? (* từ một đứa 
trẻ mới sanh đến lúc tuổi già vẫn có các thứ thay đổi). 

Nếu các pháp mà có tự tánh thì làm thế nào có thể 
thay đổi biến dị được? và nếu các pháp không có tự tánh 
thì tại sao có sự thay đổi biến dị? 

Chính nó?pháp (một pháp này) thì không có thay 
đổi biến dịch và Pháp biến dị thay đổi thì cũng không có 
thay đổi biến dịch giống như trể không tạo ra già và 
cũng không thể trể tạo ra trẻ được. (*tráng niên không 
thể tạo ra lão niên và lão niên không thể tác thành tuổi 
tráng niên). 

Nếu tự thể của pháp chính là sự thay đổi biến dị 


thì lễ ra sữa cũng phải chính là bơ nhưng khi tách rời 
sữa ra thì nào có pháp gì khác để có thể làm thành bơ! 

Nếu có một pháp nào chẳng Không thì lễ ra cũng 
phải có một pháp nào đó gọi là Không, nhưng thật tế thì 
đã không có cái pháp gọi là chẳng Không thế thì làm thế 
nào có thể có được cái pháp gọi là Không? (không pháp). 

Đấng Đại Thánh (đức Phật) dạy rằng: Không 
Pháp là viễn ly các kiến chấp, nhưng nếu trở lại chấp 
thấy có cái Không (kiến chấp về Không), thì chư Phật 
cũng không thể hóa độ. 

PHẨM THỨ MƯỜI BỐN: QUÁN SÁT SỰ 
HÒA HỢP 

Cái thấy (* kiến: nhãn căn), đối tượng bị thấy (* 
khả kiến: sắc trần ) và người thấy (* kiến giả: nhãn 
thức) ba cái này mỗi một cái ở một phương vị khác biệt 
mà ba pháp (cái) đã sai biệt như thế thì hoàn toàn không 
thể có một lúc nào đó sẽ có sự hòa hợp được. 

Sự tham đắm, đối tượng cỦa sự tham đắm và 
người tham đắm cũng phải được quán sát như thế, 
ngoài ra, các Nhập (*năm nhập: nhập là sự liên quan ra 
vào nhƯ trong kinh thường gọi lục nhập...) khác và 
phiền não vân vân... đều cũng nên quán sát như thế. 

Nếu là pháp (vật gì) sai khác thì đương nhiên 
(phải) có sự hòa hợp, nhưng, cái thấy vân vân... không 


có tướng sai khác, và vì tướng sai khác đã bất thành 
(không thể thành lập) nên cái thấy vân vân... làm thế nào 
có thể hòa hợp được? 

Chẳng nhữỮng không chỈ có đối tượng củỦa cái 
thấy vân vân... (* đối tượng bị thấy và người thấy) 
không thể tìm thấy được tướng sai biệt của nó không 
thôi mà ngay cả tất cả pháp hiện hữu đều cũng không 
thể tìm thấy tướng sai biệt (dị tướng). 

Sở dĩ sai biệt (* các duyên hòa hợp thành một 
pháp) là vì cái nhân sai biệt (nhân hòa hợp những sai 
biệt) nên có sự sai biệt. Sai biệt mà tách rỜi sự sai biệt 
thì không còn là sai biệt. Nếu pháp đã từ nhân xuất sanh 
(nguyên nhân) thì pháp ấy không khác nhân. 

Nếu tách rời nơi cái sai khác ấy mà vẫn có pháp 
sai khác thì lẽ ra ngoài sự sai biệt vẫn có sự sai biệt (sự 
sai biệt vẫn hiện hữu). Nhưng, khi tách rời khỏi nơi sai 
biệt thì không còn là sai biệt, vì thế nên, không có sai 
biệt. 

Trong sự sai biệt không có tướng sai biỆt, không 
phải ở trong sự sai biệt cũng không có tướng sai biỆt, vì 
không có tướng sai biệt nên không có sựỰ sai biệt giữa 
cái này và cái kia. 

Tự thể của (một) pháp không thể tự hòa hợp, 
pháp sai biệt khác cũng không thể hòa hợp. Pháp được 


hòa hợp, thời điểm để hòa hợp và chủ thể đứng ra hòa 
hợp đều không thể có được. (hợp giả, hợp thời, hợp 
pháp). 


TRUNG LUẬN QUYỂN THỨ BA 


PHẨM THỨ MƯỜI LĂM: QUÁN HỮU VÔ 

(Nếu cho rằng) Tự tánh hiện hữu trong các duyên 
là một sự kiện sai lầm. (vì) Tự tánh mà tỪ các duyên 
phát sanh thì tự tánh ấy chính là pháp hữu vi sanh diệt (* 
tác pháp: pháp được tạo tác thành, tức chỉ cho hữu vi 
sinh diệt). 

Làm thế nào có thể có ý nghĩa nếu tự tánh là một 
cái gì được tạo thành (nếu tự tánh là pháp hữu vi sanh 
diệt)? Tự tánh chính là cái không phải do được (nhân 
duyên) tạo ra, không phải nhờ vào một pháp khác mà 
được hình thành. 

Pháp nếu đã không có tự tánh thì làm thế nào có 
tha tánh? Vì tự tánh đối tha tánh cũng còn được gọi là 
tha tánh. 

Tách ha tự tánh và tha tánh thì làm sao lại có 
Pháp. Các pháp chỉ được hình thành nếu có tự và tha 
tánh. 

Hữu (thật có tự tánh) nếu đã không thành lập 
được thì làm thế nào mà Vô (vô tự tánh) có thể thành 


lập được? Nhân vì Hữu (có tự tánh) cho nên có Pháp, 
nếu Hữu (có tự tánh) bị hoại diệt thì gọi đó là Vô (vô tự 
tánh). 

Nếu người nào thấy (chấp trước) có Hữu (có tự 
tánh) và Vô (không có tự tánh), và thấy có tự tánh và tha 
tánh (như thế) thì họ (đã) không thấy được nghĩa chân 
thật của Phật pháp. 

Đức Phật có khả năng diệt trừ cả hữu lẫn vô như 
trong kinh đã trình bày về việc (Thế tôn) giáo hóa tôn giả 
Ca Chiên Diên nên xa lìa cả vô và hữu. 

Nếu pháp thật có tự tánh thì sau đó lễ ra không có 
sự biến dị (thay đổi). Tự tánh nếu còn có tướng biến dị 
thì sự kiện này hoàn toàn không hợp lý. 

Nếu pháp thật sự có tự tánh thì làm thế nào mà nó 
có thể thay đổi biến dị được? Và nếu pháp thật sự 
không có tự tánh thì cũng làm thế nào mà nó có thể thay 
đổi biến dị được? 

Quyết định rằng là HữỮUu thì bị rơi vào sự chấp 
thường mà quyết định rằng là Vô thì rơi ngay vào chấp 
đoạn, thế nên người có trí (bậc hữu trí) không nên chấp 
hữu vô. 

Nếu các pháp có tự tánh nhất định (chắc chắn có 
tự tánh) thì nó chẳng phải là vô mà chính là thường 
hằng và nếu trước Hữu nay Vô, như thế là đoạn diệt. 


PHẨM THỨ MƯỜI SÁU: QUÁN SÁT VỀ SỰ 
TRÓI BUỘC VÀ GIẢI THOÁT 

Nếu cho rằng các hành là sự qua lại đến đi (luân 
hồi sanh tử) thì trong cái thường tại không có vấn đề đi 
đến. Trong sự vô thường cũng không nốt luôn sự đi đến, 
chúng sanh cũng y hệt như thế (*nghĩa là không còn hiện 
tượng lại qua trong luân hồi sanh tử nữa). 

Nếu quan niệm rằng chúng sanh luân hồi qua lại 
thì trong ngũ Ấm, các Giới và các Nhập dù có tận triển 
năm thứ phương pháp (* Sắc không phải là ngã, tách rời 
sắc cũng không có ngã, không lìa sắc cũng không có ngã, 
trong ngã không có sắc, trong sắc không có ngã) để truy 
tầm cũng không thể tìm thấy có ai là kể luân hồi qua lại 
(trong sanh tử). 

Nếu từ thân này chuyển đến thân khác thì khi luân 
hồi qua lại tức là không có thân hình và nếu kể ấy không 
có thân hình thì đương nhiên họ không có sự luân hồi 
qua lại. 

Các hành nếu hoại diệt thì sự kiện này hoàn toàn 
không đúng, và nếu chúng sanh hoại diệt thì việc đó 
cũng không hợp lý. 

Tướng sanh diệt của các hành (tự nó) không trói 
buộc mà cũng chẳng giải trừ và chúng sanh như đã trình 
bày là (tự chúng) chẳng trói buộc cũng chẳng giải thoát. 


Nếu thân thể được gọi là sự trói buộc thì khi có 
thân thể đương nhiên không bị trói buộc (* vì thân ngũ 
ấm có trước, sự triền phược có sau). Không có thân 
cũng không bị trói buộc, thế thì nơi nào là nơi có sự trói 
buộc? 

Nếu cho rằng sự trói buộc hiện hữu trước đối 
tượng của sự trói buộc thì lẽ ra đối tượng bị trói buộc 
ấy đã bị trói buộc. Nhưng thật tế trước đó đã không có 
sự trói buộc, ngoài ra nhữỮng khía cạnh khác có liên hệ 
đều đã được giải đáp trong phần đã di chuyển, đang di 
chuyển và chưa di chuyển (phẩm thứ hai). 

Kế bị trói buộc thì không có sự giải thoát và kể 
không bị trói buộc thì cũng không cần giải thoát. Khi có 
kế bị trói buộc thì mới có kẻ được giải thoát, thế thì, sự 
trói buộc và giải thoát đương nhiên phải xảy ra cùng lúc. 

Nếu không thọ nhận các pháp, đương nhiên tôi 
phải chứng niết bàn, người nào chấp trước như thế, sẽ 
bị nhận chịu sự trói buộc, (* vì còn chấp có chứng đắc 
niết bàn nên bị cái chấp ràng buộc). 

Không phải tách rời, lìa bổ sự sanh tư mà có cảnh 
giới niết bàn riêng biệt (biệt lập). Nghĩa thật tướng như 
thế thì làm øì có sự phân biệt? 

PHẨM THỨ MƯỜI BẢY: QUÁN SÁT VỀ 
NGHIỆP 


Người nào có khả năng hàng phục, chế ngự tâm 
mình và làm những điều từ thiện lợi ích đối với chúng 
sanh thì đó chính là gieo trồng hạt giống quả báo cho hai 
đời (đời này và đời sau). (Dịch cách khác: Người nào có 
khả năng hàng phục tâm mình, đối với chúng sanh làm 
những điều lợi ích thì người đó gọi là người làm những 
việc từ thiện gieo trồng quả báo cho hai đời). 

Đức Phật dạy có hai loại nghiệp đó chính là ý chí 
và những điều từ ý chí phát sanh (* Tư cập tùng Tư 
sanh. Tư chính là tâm sở pháp, lấy sự tạo tác làm dụng, 
có khả năng suy động sự tạo tác của nội tâm, phát động 
sự hoạt động của thân thể, sự nói năng của miệng lưỡi. 
Tư chính là ý chí, từ sự tư duy, suy nghĩ đưa dẫn đến 
quyết định hành động, vì thế nó chính là động lực của 
nghiệp, nhân sự phát động của tư tâm sở mà nó có khả 
năng biểu hiện những động tác và nói năng của thân thể 
nên gọi là từ tư tâm sổhát sanh ra) những biệt tướng 
của nghiệp trong kinh đã phân biệt thuyết minh từng 
loại. 

Đức Phật dạy tư nghiệp (ý chí) đó chính là (cái 
gọi là) ý nghiệp và những điều tỪ ý chí phát sanh (tư 
sanh) chính là thân và khẩu nghiệp. 

Thân nghiệp và khẩu nghiệp, tác và vô tác nghiệp 
(tạo nghiệp và không tạo nghiệp) trong bốn sự việc như 


thế, vừa thiện vừa bất thiện. 

Từ (tác thọ) dụng sanh ra phước đức, tội lỗi cũng 
như thế mà được sanh ra, và Tư (ý ch) là bẩy pháp (* 1. 
thân nghiệp, 2. khẩu nghiệp, 3. tác nghiệp, 4. vô tác 
nghiệp, 5. thiện nghiệp, 6. bất thiện nghiệp và 7. tư 
nghiệp), bẩy pháp này có khả năng liễu giải các nghiệp 
tướng (làm sáng tỔ các hành tướng của nghiệp). 

Nếu nghiệp (lực) vẫn tồn tại (trụ) mãi cho đến 
khi thọ (quả) báo thì nghiệp đó chính là cái thường hằng 
và nếu nghiệp không tồn tại (diệt) thì là không có 
nghiệp, không có nghiệp thì làm thế nào có thể sanh ra 
quả báo? 

Chẳng khác nào sự tương tục của cái mầm vân 
vân..., nó đều được sanh ra tỪ hạt giống (chủng tử), từ 
đó mà sanh ra quả, nếu tách rời hạt giống thì không có 
SỰ tương tục. 

Từ hạt giống mới có sự tương tục, từ sự tương 
tục mới có quả. Trước có hạt giống sau đó mới có quả, 
không đoạn cũng chẳng thường. 

Như thế từ lúc sơ tâm, tâm pháp phát sanh một 
cách tương tục, từ đó mà có quả. Tách rời tâm thì không 
có sự tương tục. 

TỪ nơi tâm mà có được sự tương tục, từ nơi sự 
tương tục mà có quả, nghiệp có trước, quả có sau 


(trước có nghiệp sau mới có quả), không đoạn mà cũng 
chẳng thường. 

Có thể thành tựu những phước đức bằng con 
đường thập bạch nghiệp (*mười điều thiện thanh tịnh 
trong sạch). Năm thứ dục lạc của hai đời (đời này và 
đời sau) chính là quả báo bạch nghiệp (nghiệp trong 
sạch thanh tịnh). 

Nếu như ông (chỈ ngoại đạo) nẩy sanh các thứ 
phân biệt thì đó chính là một lầm lỗi rất lớn (nhiều), vì 
thế nên, những điều ông trình bày, ý nghĩa đã không 
đúng như thế. 

Nay, một lần nữa, sẽ phải trình bày lại về ý nghĩa 
của thuận nghiệp quả báo (* tùy thuận theo nghiệp lực 
mà chiêu cẩm, thọ lãnh lấy quả báo) mà chư Phật, Bích 
Chi Phật và Thanh văn thánh hiền đã cùng nhau xưng tán 
(tán dương, xưng tụng). 

Cái pháp không mất (* chỈỉ cho sự tương tục 
không gián đoạn của nghiệp lực) thì giống như cái giấy 
chứng khoán hợp đồng về nợ nần, và nghiệp thì giống 
như của cải tiền bạc (tài vật) bị mắc nợ, (người bị mắc 
nợ của cải tiền bạc) tánh của nó thì vô ký, nếu phân biệt 
thì có bốn loại (* 1. Dục giới nghiệp hệ, 2. sắc giới hệ, 
3. vô sắc giới hệ và 4. vô lậu hệ). 

Không thể đoạn trừ nghiệp lực bằng cách kiến 


đạo (kiến đế) được. Chỉ có thể đoạn trừ chấm dứt 
nghiệp lực bằng con đường tu tập đạo lý (tu đạo = tư 
duy) mà thôi, do đó nhờ cái pháp (sự) không mất ấy mà 
các nghiệp đưa dẫn đến việc có quả báo. 

Nếu kiến đế (kiến đạo = thấy đạo) mà có thể 
đoạn trừ (chấm dứt) được (sự tương tục không mất) thì 
nghiệp vẫn xảy đến tương tợ, như thế thì vướng mắc 
vào nhiều lầm lỗi là đã phá hỦy các nghiệp. 

Tất cả các hành nghiệp dù giống nhau hay không 
giống nhau đều thuộc về một cảnh giới vừa mới thọ 
thân, lúc ấy (duy nhất) chỉ có quả báo đơn độc sanh 
khởi. 

Hai loại nghiệp như thế (* theo ngài Thanh Biện: 
tác và vô tác nghiỆp; theo ngài Thanh Mục thì: khinh và 
trọng nghiệp, có thuyết khác thì bảo: tương tợ và bất 
tương tợ) hiện thế (đời này) lãnh thọ quả báo, hoặc bảo 
là đã thọ báo xong (* báo gồm có hoa báo, quả báo và dữ 
báo) nhưng nghiệp vẫn còn tồn tại. 

Nếu đắc độ (chứng được) (tứ) quả (nhập niết 
bàn) xong rồi (nghiệp lực) mới diệt hết và nếu chết rồi 
mới dit, trong đó phải phân biệt kỹ giữa hữu lậu và vô 
lậu (* nếu chứng tứ quả, nhập niết bàn thì không thọ 
hậu hữu, nghiệp đã dứt sạch nên gọi là vô lậu; và nếu 
chúng sanh quả báo chấm dứt nên chết thì nhứt kỳ 


nghiệp báo cũng diệt tuy nhiên chỈ diệt nhứt kỳ nghiệp 
báo nhưng vẫn còn thọ hậu hữu nên gọi là hữu lậu). 

Dẫu là Không đi nữa cũng không đoạn tuyệt và 
dẫu là Hữu thì cũng vẫn chẳng thường hằng, nghiệp và 
quả báo không bao giờ bị mất, đó chính là lời Phật dạy. 

Các nghiệp vốn chẳng sanh, vì nó không hề có 
định tánh (tự tánh nhất định, cố định). Các nghiệp cũng 
chẳng diệt, vì nó vốn chẳng sanh. 

Nếu nghiệp mà có tự tánh thì nó chắc chắn là 
thường hằng (gọi là thường). Không tạo tác cũng gọi là 
nghiệp, lý do là vì đã thường hằng, thƯỜng tại nên 
không thể tạo tác. 

Nếu có cái nghiệp mà không hề được tạo tác ra 
và dù không tạo tác ra nghiệp nhưng vẫn có tội thì 
(chẳng khác nào dù) không chấm dứt (rời bổ) đời sống 
phạm hạnh thanh tịnh những vẫn có lỗi bất tịnh. 

Như thế thì phá hủy tất cả những pháp tắc, tập 
quán, ngữ ngôn pháp của thế gian, như thế thì tạo tội và 
tạo phước cũng không có bất cứ sự sai biệt nào. 

Nếu cho rằng nghiệp là một cái gì nhất định 
(quyết định nghiệp) chính tự nó có tự tánh, như thế thì, 
khi đã lãnh thọ quả báo xong nhưng lại trở lại phải thọ 
lãnh nữa. 

Nếu các nghiệp của thế gian, được sanh ra từ 


phiền não mà phiền não (là một cái gì) chẳng phải thật 
có, thế thì nghiệp làm sao có thể có thật? 

Các phiền não và nghiệp báo được trình bày như 
là những nhân duyên của thân mạng (* vì thân mạng sở 
dĩ có được là do có quả báo của sự thống khổ làm nhân 
duyên tạo thành). Phiền não và các nghiệp tự chính nó 
đều là Không (không có tự tánh) huống chi là các thân 
mạng? 

Vì bị vô minh che lấp, ái kết buộc ràng (sự trói 
buộc của những ái dục cô kết chặt chẽ) nhưng chính tác 
giả (kể tạo nghiệp) tác nghiệp (nghiệp được tạo tác) và 
thọ giả (kể thọ quả báo) (* ba cái gọi chung là bổn tác 
giả) không đồng nhất cũng không sai biỆt. 

Nghiệp không từ các duyên sanh ra mà cũng 
không từ không phải các duyên sanh ra vì thế nên không 
có kề có khả năng sanh khởi ra nghiệp báo. 

Không có nghiệp và không có kể tạo ra nghiệp 
(tác giả) thì làm gì lại có cái nghiệp sanh ra quả báo? Và 
nếu nó không có quả báo thì làm gì lại có người thọ lãnh 
quả báo? 

Giống như đức Thế Tôn sử dụng thần thông tạo 
ra mỘt người biến hóa và cũng như thế người biến hóa 
này lại tạo ra một người biến hóa khác. Như người biến 
hóa trước nhất thì gọi là tác giả (chính là kể tạo tác) và 


người biến hóa được tạo ra thì gọi là nghiệp (đích thị là 
nghiệp). Các phiền não và nghiệp, tác giả (kể tạo 
nghiệp) và quả báo, đều như huyễn hóa và mộng mị 
(chiêm bao) chẳng khác nào quáng nắng (* giữa sa mạc 
quáng nắng tạo cho ta có cảm tưởng như là đang thấy 
nước ở trước mặt) và sự đồng vọng cỦa một tiếng 
vang. 

PHẨM THỨ MƯỜI TÁM: QUÁN PHÁP 
(Àtma-pariksà) 

Nếu ngã chính là năm ẫm thì ngã tức là, đích thị 
là (thuộc về những cái) sanh diệt; nếu ngã là sai khác với 
năm ấm thì nó không phải là tướng ngũ ấm. 

Nếu không có cái gọi là ngã thì làm thế nào có 
được những thuộc tính của ngã (ngã sở). Vì diệt trừ cái 
ngã và thuộc tính của ngã (ngã sở cho nên gọi là chứng 
đắc Vô Ngã Trí. Người chứng được vô ngã trí thì gọi đó 
là Thật quán. Người chứng được Vô Nøã Trí là bậc vô 
cùng hy hữu. Vì nội tâm và ngoại cảnh, ngã và thuộc 
tính cỦa ngã (* ngã sở: những cái thuộc về của tôi) đều 
bị diệt sạch không mảy may còn nên các Thọ (*các thủ: 
ngã ngữ thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ) lập tức 
cũng bị diệt sạch, thọ diệt thì thân diệt. Vì nghiệp và 
phiền não diệt nên gọi đó là giải thoát. Nghiệp và phiên 
não là những cái không có thật, một khi đã thâm nhập 


vào Không Tánh thì tức khắc mọi hý luận đều bị tận 
diệt. Chư Phật hoặc dạy về ngã hoặc dạy về vô ngã đều 
khẳng quyết là trong thật tướng của các pháp không có 
cái vô ngã và không có cái chẳng phải ngã (vô ngã vô phi 
ngầ). 

Thật tướng của các pháp thì đoạn bặt, cắt đứt cả 
tâm hành lẫn ngôn ngữ (* sự tư duy và nói năng), (nó- 
thật tướng của các pháp) không sanh cũng không diệt, 
tịch diệt (vắng lặng) như niết bàn, tất cả những điều 
thật và không phải thật, vừa thật vừa phi thật, phi thật 
và không phải phi thật (phi phi thật: chẳng phải chẳng 
phải thật) đó chính là giáo pháp của chư Phật. Tự mình 
tri nhận, (chính mình thể nghiệm) chứ không tùy thuộc 
vào (theo sự thuyết giải của) kể khác (mà tín giải). Tịch 
diệt không hý luận, không còn có sự sai khác và phân 
biệt (vô phân biệt) đó chính là thật tướng. Nếu các pháp 
được sanh ra tỪ các duyên, thì nó chẳng chính là (đồng 
nhất với) nhân mà cũng chẳng sai khác với nhân (bất tức 
bất dị) vì thế gọi là thật tướng. Không đoạn cũng không 
thường, không đồng nhất cũng chẳng sai biệt, không 
thường cũng không đoạn, đó chính là những vị cam lồ 
(giáo pháp bất tử) mà chư Phật đã giáo hóa (giẳng dạy 
để hóa độ). Nếu đức Phật không xuất thế và Phật pháp 
đã diệt tận (* ý nói khi Phật pháp đã diệt nhưng Phật 


vẫn chưa thị hiện) thì trí tuệ của những vị Bích chi Phật 
sẽ từ sự viễn ly (xa lìa các pháp chấp) mà phát sanh. 

PHẨM THỨ MƯỜI CHÍN: QUÁN THỜI 
GIAN 

Nếu nhân nhờ vào quá khứ mà hiện tại và vị lai 
hiện hữu thì hiện tại và vị lai lẽ ra phải hiện hữu ngay 
trong thời quá khứ. 

Nếu hiện tại và vị lai đã không hiện hữu trong 
thời gian quá khứ thì làm thế nào (có thể bảo rằng) hiện 
tại và v] lai đã nhân nhờ vào quá khứ (mà hiện hữu)? 

Không nhân nhờ vào thời quá khỨ thì không có 
thời vị lai và thỜi hiện tại, như thế thì hai thời đều 
không có. 

Vì ý nghĩa như thế nên biết là hai thời gian còn 
lại và những ý niệm về cái trên, cái giữa và cái dưới; về 
sự đồng nhất và sự sai biỆt, vân vân..., các pháp đều 
không có. 

Không thể có được một khoảng thời gian đỨng 
yên không biến thiên (trụ). Cũng không thể có được 
khoảng thời gian luôn xê dịch di động (khứ). Nếu thời 
gian mà không có (bất khả đắc: không thể nắm bắt 
được) thì làm thế nào có thể đề cập đến tướng trạng 
của thỜi gian? 

Nhân nhờ vào vật thể (biến dị) mà (biết) có thời 


gian, tách rời vật thì làm sao thỜi gian hiện hữu. Vật thể 
còn không có huống hồ là thời gian. (vật thể còn không 
có huống chi là có thời gian). 

PHẨM THỨ HAI MƯƠI: QUÁN SÁT NHÂN 
VÀ QUẢ 

Nếu do sự hòa hợp của các duyên mà quả được 
sanh khởi thì nó (quả) đã hiện hữu sẵn trong sự hòa 
hợp, thế thì cần gì phải nhờ vào sự hòa hợp mới sanh 
khởi? 

Nếu không có quả trong sự hòa hợp của các 
duyên thì làm thế nào cái quả đó có thể sanh khởi từ 
trong sự hòa hợp của các duyên? 

Nếu quả hiện hữu trong sự hòa hợp của các 
duyên thì tất nhiên trong sự hòa hợp phải có quả nhưng 
sự thật thì đã không thể tìm thấy được (bất khả đắc). 

Nếu quả không hiện hữu trong sự hòa hợp của 
các duyên thì các nhân duyên và chẳng phải nhân duyên 
là giống nhau (đồng nhất). 

Nếu Nhân chuyển trao cho Quả cái năng lực mà 
Nhân có thể tạo tác trước khi tự diệt (đã trao xong), thì 
lúc ấy Nhân có hai loại thể tướng, đó là cái được 
chuyển trao và cái bị hủy diệt. 

Nếu Nhân không chuyển trao cho Quả xong cái 
năng lực mà Nhân có khả năng tạo tác (tác nhân) nhưng 


đã bị diệt (như thế) Nhân đã bị hủy diệt mà Quả vẫn 
khởi sanh, vậy thì Quả đó là không có Nhân. 

Nếu đang khi các duyên hòa hợp mà quả được 
sanh khởi cùng lúc thì kể sanh và cái được sanh đồng 
thời hiện hữu. 

Nếu trước đó có quả sanh khởi nhưng sau đó các 
duyên mới hòa hợp thì điều đó cũng có nghĩa (tức: chính 
là) là tách lìa khỏi nhân duyên, và như vậy đích thị là cái 
quả không có nhân. 

Nếu nhân (bị hủy diệt để) chuyển biến làm quả 
thì tức là nhân đã đến với quả, như thế thì nhân đã được 
sanh trước đó nhưng đã sanh xong rồi trở lại sanh ra 
nữa. 

Làm thế nào mà một cái nhân đã bị diệt mất 
nhưng vẫn có khả năng sanh khởi ra quả? vả lại nếu 
nhân hiện hữu (tồn tại) trong quả thì làm thế nào nhân 
có thể sanh quả? 

Nếu nhân đã bao trùm các quả hiện hữu thế thì 
tại sao lại phải sanh khởi các quả làm gì? trong nhân 
thấy hoặc không thấy quả cả hai trường hợp đều không 
sanh khởi (ra quả). (* ý nói nếu trong nhân thấy có quả 
thì quả đã có rồi, có rồi thì không cần phải sanh nữa. Và 
nếu không thấy quả trong nhân thì lìa rời nhân vẫn có 
quả vì quả không hiện hữu trong nhân và ngược lại. 


Như thế thì quả không do nhân sanh và nhân không do 
quả sanh). 

Nếu bảo rằng cái nhân quá khỨ hòa hợp với cái 
quả quá khứ, cái quả hiện tại và cái quả vị lai thì điêu 
đó hoàn toàn không thể có. Nếu bảo rằng cái nhân vị lai 
hòa hợp với cái quả vị lai, cái quả hiện tại và cái quả 
quá khứ thì hoàn toàn không hợp lý. Nếu bảo rằng cái 
nhân hiện tại hòa hợp với cái quả hiện tại, cái quả vị lai 
và cái quả của quá khứ thì hoàn toàn không thể được (* 
đoạn này nói về tam thế và cưu trùng nhân quả). 

Nếu không thể hòa hợp thì làm thế nào nhân có 
thể sanh quả? và giả định rằng có sự hòa hợp thì cũng 
làm thế nào nhân có thể sanh quả? 

Nếu nhân là Không, không có quả thì nhân làm 
sao có khả năng sanh ra quả? và nếu nhân là không phải 
Không không có quả (tức trong nhân có quả) thì nhân 
làm thế nào có thể sanh quả? 

Quả chẳng phải Không thì không thể sanh (* vì 
chẳng không tức là có nếu đã có thì không sanh), quả 
chẳng Không chẳng diệt, vì quả chẳng Không nên không 
sanh cũng không diệt. Vì Quả Không nên không sanh, vì 
quả Không nên không diệt, vì quả chính là Không, cho 
nên không sanh cũng chẳng diỆt. 

Nếu nhân và quả là một, là đồng nhất thì hoàn 


toàn không hợp lý và nếu nhân và quả là khác biệt nhau 
thì sự kiện này cũng không đúng. Nếu nhân và quả là 
đồng nhất, thì sự sanh khởi và cái được sanh khởi cũng 
phải đồng nhất. Nếu nhân và quả là khác biệt thì cái 
nhân đồng với cái chẳng phải nhân (phi nhân). 

Nếu quả mà có tự tánh nhất định thì nhân làm thế 
nào có thể sanh ra nó? Nếu quả nhất định không có tự 
tánh thì nhân cũng làm thế nào có thể sanh ra nó? Nếu 
nhân không sanh ra quả thì không có cái thể tướng của 
nhân, và nếu không có thể tướng của nhân thì cái gì (ai, 
hoặc đâu) có thể có cái quả đó? (quả đó thuộc về cái 
gì?) 

Nếu cho rằng từ các nhân duyên mà có sanh ra sự 
hòa hợp, nhưng, sự hòa hợp tự nó không sanh thì làm 
thế nào nó có thể sanh ra quả? Thế nên, quả đã không từ 
các duyên hòa hợp hay không hòa hợp sanh ra. Vì nếu 
không có quả thì nơi nào có pháp hòa hợp? 

PHẨM THỨ HAI MƯƠI MỐT: QUÁN SÁT 
VỀ SỰ SINH THÀNH VÀ HOẠI DIỆT 

Tách rời sự sinh thành và sự cộng thành (hoại và 
thành cộng lại đồng lúc hiện hữu), trong đó không có sự 
hoại diệt. Tách rời sự hoại diệt và cộng diệt (sự hoại 
diệt và sự sinh thành cộng lại: hai cái đồng thời có mặt) 
thì sự sinh thành cũng không hiện hữu trong đó. 


Nếu tách rời khỏi sự sinh thành thì làm thế nào sự 
hoại diệt có thể hiện hữu? Điều đó không đúng vì chẳng 
khác nào cho rằng lìa bỏ sự sống thì sự chết mới hiện 
hữu. Nếu sự sinh thành và sự hoại diệt đồng lúc hiện 
hữu thì làm thế nào có thể có sự sinh thành và sự hoại 
diệt (* vì thành và hoại hai tướng khác nhau và nếu nó là 
một thì nhất định không thể là thành hay hoại). Giống 
như sự chết và sống của thế gian, sẽ một sai lầm lớn 
khi cho rằng hai vấn đề đồng lúc xảy ra. Sự sinh thành 
làm sao có thể hiện hữu nếu nó bị tách rời khỏi sự hoại 
diệt? Chưa từng bao giỜ thấy có sự kiện là không có sự 
vô thường trong các pháp. 

Cộng sự sinh thành và sự hoại diệt lại (thành và 
hoại đồng lúc xuất hiện) cũng không có sự sinh thành 
mà tách rời nó thì cũng không có sựỰ sinh thành. Trong 
hai nơi ấy đều không tìm thấy, thế thì làm thế nào mà sự 
sinh thành có thể hiện hữu? 

Đã tận diệt thì không thể có sự sinh thành và 
không tận diệt thì cũng chẳng có sự sinh thành. Đã tận 
diệt thì tướng hư hoại không còn hiện hữu và không tận 
diệt thì hoại tướng cũng chẳng hiện hữu. 

Nếu tách khỏi sự sinh thành và hoại diệt thì cũng 
không có bất cứ pháp nào hiện hữu, và nếu phải rời 
khỏi các pháp thì sự sinh thành và hoại diệt cũng không 


thể hiện hữu. 


Nếu tự tánh của các pháp là Không thì cái gì sẽ là 
cái (ai) có sự sinh thành và hoại diệt? Và nếu tự tánh 
của các pháp không là Không thì sự sinh thành và hoại 
diệt cũng không thể có được. 

Sự sinh thành và hoại diệt nếu là một, là đồng 
nhất thì sự kiện ấy không đúng, và sự sinh thành và sự 
hoại diệt nếu là khác biệt nhau thì sự kiện ấy cũng 
chẳng đúng. 

Nếu quan niệm rằng do mắt thấy nên có sự sanh 
diệt thì đó chính là sĩ mê vọng tương, vì sĩ vọng nên 
thấy có sanh diỆt. 

Một pháp không thể sanh khởi từ một pháp, một 
pháp cũng không thể sanh khởi từ một cái chẳng phải là 
pháp. TỪ cái chẳng phải pháp không thể khởi sanh ra 
pháp và cái chẳng phải pháp (phi pháp). 

Pháp không phải được sanh khởi từ chính nó (bất 
tùng tự sanh), pháp cũng không phải được sanh khởi bởi 
từ một cái gì khác (bất tùng tha sanh). Đã không được 
sanh khở tỪ chính bản thân và cái gì khác bên ngoài thì 
làm thế nào có thể có cái gọi là sự sanh khởi? 

Nếu có sự thọ chấp vào các pháp (*thọ chấp: 
nhãn căn đối sắc trần có sự cảm thọ và chấp trước vào 
cảm thọ ấy) thì chính (tức) là đã rơi vào thường kiến và 
đoạn kiến. Phải biết rằng các pháp được cảm thọ thì 


đều hoặc là thường hoặc vô thường. 

Những ai đang bị vướng mắc bởi sự thọ chấp 
vào các pháp mà không rơi vào đoạn và thường kiến là 
bởi lý do nhân và quả luôn luôn tương tục nên không 
đoạn mà cũng chẳng thường. 

Nếu nhân và quả, mà có sự sanh khởi và hoại diệt 
tương tục không dứt (đoạn) như thế thì cái nhân chính 
là đoạn diệt và vì đã là đoạn diệt cho nên không thể tái 
sanh. 

Nếu pháp mà thường trụ nơi tự tánh thì lẽ ra đã 
không có hữu và vô, và sự diệt sạch chuỗi tương tỤc 
(của sanh tử) của cảnh giới niết bàn thì (bị) rơi vào chỗ 
đoạn diệt! 

Nếu lúc ban đầu mà có sự hoại diệt thì chắc chắn 
sau đó không có sự hiện hữu, và lúc ban đầu nếu đã hiện 
hữu và không bị hoại diệt thì cũng không có sự hiện 
hữu sau đó. 

Nếu lúc đầu đã có sự hoại diệt nhưng sau đó vẫn 
có sự sanh khởi thì rõ ràng có mỘt cái đang diệt và có 
một cái đang sanh (hai cái khác nhau). 

Nếu bảo rằng sanh và diệt xảy ra cùng lúc thì 
chẳng khác nào bảo rằng cái ấm (uẩn) này chết ngay khi 
ấm này đang sanh (sanh tử đồng thời). 

Không thể nào tìm thấy sự hiện hữu của chuỗi 


tương tục trong ba đời (quá, hiện và vị lai) được. Nếu 
sỰ tương tục đã không có trong ba đời thì làm thế nào có 
thể có cái gỌi sự tương tục? 


TRUNG LUẬN QUYỂN THỨ TƯ 


PHẨM THỨ HAI MƯƠI HAI: QUÁN SÁT 
ĐỨC NHƯ LAI 

Đức Như Lai chẳng phải là các ấm (ngũ uẩn sanh 
diệt), mà cũng không tách lìa khổi ngũ ấm, Như Lai 
không hiện hữu trong ngũ ấm và ngũ ấm cũng chẳng 
hiện hữu trong Như Lai. (Như Lai không Ở trong và 
ngoài ngũ ấm). Trong ngũ ấm đã không có sự hiện hữu 
của Như Lai vậy thì Như Lai hiện hữu ở nơi nào? 

Nếu sự hiện hữu của đức Như Lai là do ngũ ấm 
hòa hợp thì đức Như Lai không có tự tánh, và nếu không 
có tự tánh thì làm thế nào có thể nhân nhỜ vào tha tánh 
mà hiện hữu? 

Pháp nếu nhân nhờ vào tha tánh mà sanh khởi thì 
nó chính là phi ngã (chẳng phải ngã). Nếu pháp là chẳng 
phải ngã thì làm sao là đức Như Lai được? 

Nếu không có tự tánh làm sao có tha tánh? Tách 
rời tự tánh và tha tánh thì cái gì được gọi là đức Như 
Lai? 


Nếu bảo rằng không nhờ vào ngũ ấm nhưng 


trước đó đức Như Lai đã hiện hữu và vì hiện tại Ngài 
thọ thân ngũ ẫm nên gọi là đức Như Lai thì không đúng, 
vì sự thật thì, hiện tại Ngài đã không thọ bất cứ ấm nào 
và cũng không có pháp gì gọi là Như Lai cả. Nếu đức 
Như Lai đã không hiện hữu vì đã không thọ năm ấm thì 
hiện tại phải thọ cái gì để Ngài hiện hữu? Nếu Ngài 
chưa thọ thì cái được thọ không thể gọi là thọ. Không 
có cái pháp không thọ (vô thọ pháp) nào được gọi là đức 
Như Lai. Nếu ở trong cái đồng nhất và sai biệt cũng như 
trong năm ấm đã không thể tìm thấy sự hiện hữu của 
đức Như Lai như thế thì làm thế nào có thể cho rằng 
đức Như Lai hiện hữu trong khi thọ ngũ ấm? Vả lại ngũ 
ấm được thọ đã không từ tự tánh hiện hữu và nếu tự 
tánh không hiện hữu thì làm thế nào tha tánh có thể hiện 
hữu? (không có tự tánh nên cũng không có tha tánh). 

Vì những ý nghĩa như thế mà những ấm được 
thọ (thọ) và kể đang thọ (thọ giả: đức Như Lai) cả hai 
đều Không, và, (nếu đã là Không, tất cả đều không có tự 
tánh, thế thì), làm thế nào có thể sử dụng cái Không 
(không có tự tánh của ngũ ấm) để bảo rằng không có tự 
tánh nên đức Như Lai không thể hiện hữu? 

Đã Không (không tự tánh) thì không thể luận 
thuyết (bất khả thuyết) mà chẳng phải Không (phi 
không) thì cũng không thể nói năng bàn cãi. VỪa Không 


vừa phi không (chẳng phải không), chẳng phải không, 
chẳng phải chẳng không (cộng bất cộng: diệc không 
diệc bất không - cộng: phi không phi bất không - bất 
cộng) cũng đều không thể bàn thảo được, nên, chỉ sử 
dụng giả danh (danh tự không thật có tự tánh) để nói (là 
có đức Như LaI). 

Ngay trong tướng tịch diệt (thật tướng?không 
tánh) vốn không có thường và vô thường, vân vân..., 
bốn điều (tứ cú: thường, vô thường; vừa thường vừa vô 
thường, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường). 
Và, ngay trong tướng tịch diệt cũng không hề có biên, vô 
biên, vân vân, bốn điều (* hữu biên, vô biên; vừa hữỮu 
biên vừa vô biên, chẳng phải hữu biên chẳng phải vô 
biên). 

Kể tà kiến thâm hậu (sâu nặng) thì bảo là không 
có đức Như Lai đã đành, nhưng đối với tướng tịch diệt 
của Như Lai mà khởi tâm phân biệt cho là có thì đó cũng 
là điều phi lý nốt. 

Như thế trong tánh Không, dù tư duy cách nào, 
cũng không thể vói và nắm bắt được; thế mà sau khi 
đức Như Lai diệt độ cứ hoài mãi (khởi tâm) phân biệt 
hữu vôi! 

Đức Như Lai đã siêu vượt qua mọi hý luận, thế 
nhưng con người (vì vô minh) cứ sanh khởi ra không 


biết bao nhiêu hý luận, và vì hý luận nên huệ nhãn bị phá 
hủy, vì huệ nhãn bị phá hỦy nên không thể thấy Phật. 

Tự tánh mà đức Như Lai có chính là tự tánh của 
thế gian. Đức Như Lai không có tự tánh nên thế gian 
cũng không có tự tánh. 

PHẨM THỨ HAI MƯƠI BA: QUÁN SÁT 
ĐIÊN ĐẢO 

Xuất phát từ những ức niệm vọng tưởng phân 
biệt, tham, nhuế, sĩ (tham, sân, si) khởi sanh. Những điên 
đảo, tịnh và bất tịnh (* trong sạch và không trong sạch) 
cũng đều từ các duyên khởi sanh. 

Nếu nhân vì tịnh và bất tịnh điên đảo (mà) sanh 
khởi tam độc (tham, sân, si) thì tam độc chính nó không 
có tự tánh (vô tánh) nên phiền não cũng không có thật. 

Ngã và pháp (* chỉ cho phiền não) có hay không, 
vấn đề này hoàn toàn bất thành. Không có thật ngã thì dù 
các phiền não có hay không có, cũng không thể cấu 
thành. 

(Nếu cho rằng vô ngã nhưng phiền não vẫn có 
thể thành lập được thì thử hồi đã vô ngã thì) ai là người 
sở hữu chủ của những phiền não này? (và nếu không có 
ai là sở hữu chủ của những phiền não này) thì tất nhiên 
nó chính là cái không thể cấu thành được. Nếu tách rời 
con người nhưng phiền não vẫn hiện hữu một cách độc 


lập thì chính những phiền não đó đã không hệ thuộc vào 
bất cứ đâu (cái gì hoặc người nào). 

Giống như vì thân kiến (* chấp có ngã và dẫu cho 
rằng: I- Lìa uẩn có ngã, 2- Uẩn chính là ngã, 3- Trong 
năm uẩn có ngã, 4- Trong ngã có ngũ uẩn và 5- Ngũ uẩấn 
thuộc về ngã) dùng năm thỨ (quan sát như thế) để truy 
cầu thì cũng không thể nào tìm thấy Ngã được. Sử dụng 
năm phương pháp trên để truy cầu phiền não nơi tâm ô 
cấu (* cấu nhiễm: không trong sạch thanh tịnh) cũng 
không thể tìm thấy. 

Hai thứ điên đảo tịnh và bất tịnh đều không có tự 
tánh, mà vốn đã không có tự tánh thì làm thế nào nhân 
nhờ vào hai thứ này mà các phiền não có thể sanh khởi? 

Sáu trần (cảnh): sắc, thanh, hƯơng, vị, xúc và 
pháp chính là nguồn gốc của tam độc. 

Thể tánh của sáu trần: sắc, thanh, hương, v], xúc 
và pháp đều là Không, không có tự tánh, nó giống như 
những quáng nắng (viêm), những giấc mộng, và như 
thành của càn thát bà. 

Sáu trần chính nó đã không có tự tánh, như thế thì 
làm øì có vẫn đề tịnh và bất tịnh trong đó? Nó (tịnh và 
bất tịnh) chẳng khác nào như người huyễn hóa và hình 
ảnh trong gương. 

Không (nhân) nhờ vào tịnh tướng (tướng trong 


sạch) thì không có tướng bất tịnh. Nhân (nhờ vào) tịnh 
(mới) có bất tịnh, vì thế nên không có bất tịnh. (* vì nếu 
không có tịnh làm duyên thì bất tịnh làm sao hiện hữu?) 

Không nhân nhờ nơi bất tịnh thì cũng không có 
thanh tịnh, vì nhân nhỜ bất tịnh mới có thanh tịnh, thế 
nên không có thanh tịnh. 

Nếu không có sự thanh tịnh thì do đâu lại có 
(lòng) tham ái? Và nếu không có sự bất tịnh thì tại sao 
lại có (tâm) sân nhuế? 

Đối với các pháp vô thường nhưng chấp là 
thường tại thì đó chính là sự điên đảo. Trong tánh 
Không, không có pháp thường tại thì nơi nào có cái gỌi 
là điên đảo về sự thường tại bất biến? 

Nếu cho rằng đối với các pháp vô thường mà 
chấp nó là vô thường thì đó chẳng phải là sự điên đảo, 
nhưng, trong tánh Không đã không có sự vô thường thì 
làm gì có cái gọi là chẳng phải điên đảo? 

Đối tượng (cảnh giới) của sự chấp trước, kể 
chấp trước, sự chấp trước (khởi tâm chấp) và tất cả các 
pháp dùng làm công cụ để chấp trước (* chỈ cho lục căn 
tiếp xúc với lục trần) đều là tướng tịch diệt rỗng lặng, 
thế thì làm øì lại có sự chấp trước? 

Nếu không có cái pháp (sự) chấp trước thì khi 


cho rằng tà chấp là điên đảo và chánh quán (quán sát 


chân chánh) là không điên đảo vậy thì thử hỏi (tất cả 
đều rốt ráo không tịch, không có tự tánh) như thế ai là 
người có những sự điên đảo ấy? 

Sự điên đảo không sanh khởi khi đã có sẵn những 
điên đảo (những điên đảo đã hiện hữu sẵn), và đã không 
có điên đảo thì cũng không thể sanh khởi những điên 
đảo. Người điên đảo không sanh ra sự điên đảo, người 
không điên đảo cũng không thể sanh ra những điên đảo. 
Và nếu ngay đang khi điên đảo cũng không sanh khởi 
những điên đảo vậy ông có thể (nên) tự quán sát thử 
xem ai là người khởi sanh những điên đảo? 

Làm thế nào ý nghĩa nầy có thể đứng vững khi 
những điên đảo đã không sanh khởi? và làm gì có người 
điên đảo khi đã không có những sự điên đảo? 

Nếu thường, lạc, ngã, tịnh là những cái gì thật có 
thì những thường, lạc, ngã, tịnh đó chính là những điều 
không phải điên đảo. 

Nếu thường, lạc, ngã, tịnh là những cái thật sự 
không có thì những sự như vô thường, khổ đau và bất 
tịnh lẽ ra cũng phải không có. 

Như vậy điên đảo diệt thì vô minh diệt, vì vô 
minh diệt nên các hành, vân vân, cũng diỆt. 

Nếu thể tánh của phiền não là thật (phiền não là 
một cái gì thật có) nhưng vẫn bị lệ thuộc vào một sở 


hữu chủ (người, tâm ô cấu hay tự ngã) nào đó thì làm 
thế nào có thể đoạn trừ? Và ai là người có thể đoạn trừ 
cái thể tánh đó (của phiền não)? 

Nếu phiền não là hư vọng, là không có tự tánh 
(và) là không thuộc về ai thì làm thế nào có thể đoạn 
diệt và ai là người có khả năng đoạn diệt vô tánh (cái 
không có tự tánh)? 

PHẨM THỨ HAI MƯƠI BỐN: QUÁN SÁT TỨ 
ĐẾ (Bốn Chân Lý, Bốn Sự Thật) 

Nếu tất cả (các pháp) đều Không (không có tự 
tánh), không sanh cũng không diệt, như thế thì không có 
giáo pháp Tứ Thánh Đế. Vì không có Tứ Đế nên những 
sự việc như kiến khổ (nhận chân được thực trạng khổ 
đau của đời sống) và đoạn tập (dứt trừ nguyên nhân của 
đau khổ), chứng diệt (chứng được quả vị tịch diệt niết 
bàn) và tu đạo (con đường tu tập) đều không có và vì 
những điều trên không có nên không có bốn đạo quả, vì 
không có bốn đạo quả nên người chứng đắc và người 
đang hướng đến sự chứng đắc cũng không có (Tứ 
hướng tứ quả cần chú thích kỹ). Nếu không có tám bậc 
thánh hiền thì không có Tăng bảo, và vì không có giáo 
pháp Tứ đế nên cũng không có Pháp bảo và vì không có 
Tăng bảo nên cũng không có Phật bảo. Như thế thì, 
người đề cập về Không thuyết (không tánh) chính là kể 


phá hoại Tam bảo. 

Không pháp (tất cả pháp đều không) không chỉ 
hủy hoại (luật tắc) nhân quả, tội phước mà còn hủy 
hoại tất cả các pháp của thế tục (* chỉ cho những 
nguyên tắc căn bản của pháp luật như đúng sai, phạm 
không phạm tỘi vân vân...) 

Hiện tại quả thật ông đã không có khả năng tri 
nhận được Không tánh và nhân duyên của Không tánh 
kể cả Không nghĩa (* ý nghĩa của Không tánh) nên đã tự 
mình sanh khởi những não hại! 

Vì chúng sanh, chư Phật đã y cứ vào Nhị Đế (hai 
chân lý) để thuyết giẳng giáo pháp, Nhị Đế đó chính là 
Thế tục đế và ĐỆ nhất nghĩa đế. Nếu người nào đối với 
nhị đế mà không có khả năng tri nhận, phân biệt (để liễu 
giải toàn vẹn sự hỗ tương quan hệ của nó) thì kể đó đã 
không thể tri nhận được ý nghĩa chân thật cỦa giáo pháp 
sâu xa vi diệu (thậm thâm) của chư Phật (Phật Pháp). 

Nếu không y cứ (nhờ) tục đế, thì không đạt được 
đệ nhất nghĩa đế và nếu không đạt được đệ nhất nghĩa 
đế thì không chứng được quả vị niết bàn. 

Vì căn tánh ám độn, không có khả năng chánh 
quán Không tánh (quán sát một cách chân xác rằng các 
pháp vốn không có tự tánh chỈ do nhân duyên hòa hợp 
mà giả hữu), nên tự hại, chẳng khác nào không giỏi về 


chú thuật bắt rắn nên không thể bắt những rắn độc một 
cách thiện xạ. 

Đức Thế Tôn biết rõ pháp này là pháp sâu xa mầu 
nhiệm (thậm thâm vi diệu), chẳng phải là pháp mà kẻ 
độn căn có thể vói tới (hiểu được) vì thế mà Ngài không 
muốn dạy. 

Ông cho rằng tôi là người chấp trước Không tánh 
nên vì tôi mà sanh ra những lỗi lầm, kỳ thật những lỗi 
lầm mà hiện ông đang nói, đối với Không tánh thì nó 
hoàn toàn không có. 

Tất cả các pháp sở dĩ được cấu thành là do nhờ 
có Không nghĩa (ý nghĩa các pháp đều không có tự tánh). 
Nếu không có ý nghĩa rằng các pháp đều Không thì tất 
cả các pháp đã không thể cấu thành được. 

Hiện chính ông đang có lỗi nhưng ông lại đỔ 
ngược lỗi ấy cho tôi thế thì chẳng khác nào người cưỡi 
ngựa nhưng chính mình lại quên mất con ngựa đang 
cưỡi. 

Nếu ông thấy rằng các pháp chắc chắn thật có tự 
tánh, tức là ông thấy (thừa nhận) các pháp không có 
nhân và (cũng) không có duyên. 

Như thế có nghĩa là (tức là) phá hủy nhân và quả, 
sỰ tạo tác, kể tạo tác và pháp được tạo tác, cũng như sự 
sanh diệt của vạn vật, tất cả đều bị hủy hoại. 


Các pháp được sanh khởi tỪ các nhân và duyên, 
tôi tuyên bố rằng chính nó là không thật có, điều đó cũng 
chính là giả danh và cũng còn được gọi là nghĩa trung 
đạo. Chưa từng thấy có bất cứ pháp nào đã không được 
khơi sanh từ nhân duyên, vì thế mà tất cả các pháp, 
không pháp nào mà không là Không cả (* tất cả các pháp 
đều không có tự tánh). 

Nếu tất cả là không phải Không (chẳng là Không) 
thì đã không có sanh diệt và như thế thì pháp Tứ Thánh 
Đế đã không có. 

Sự khổ đau nếu không tỪ các duyên sanh khởi thì 
làm thế nào có cái gọi là khổ đau? Khổ có nghĩa là vô 
thường (ý nghĩa của sự thống khổ chính là vô thường), 
định tánh (quyết định có tự tánh) thì không là vô thường. 

Nếu khổ đau mà có tự tánh nhất định (định tánh) 
thì vì lý do gì nó lại sanh ra từ Tập (nguyên nhân của 
đau khổ)? (và nếu quả đúng) như thế thì không có Tập 
đế (tập đế: nguồn gốc của khổ đau), vì lẽ (nếu khổ đế 
mà có định tánh thì) ý nghĩa của Không tánh tất bị phá 
hủy. (câu này có thể dịch: nếu khổ đế mà có định tánh, 
thì tại sao nó lại được sanh ra tỪ tập đế; vì do hủy phá 
Không nghĩa cho nên mới có (vẫn đề là) không có tập 
đế.) 

Sự đau khổ mà nếu là có định tánh (tự tánh nhất 


định) thì ắt hẳn đã không có diệt đế. Vì ông chấp có 
định tánh tức (chính là, cũng có nghĩa là) phá hủy diệt 
để. 

Nếu sự đau khổ mà có định tánh thì không đã có 
con đường tu tập và nếu có con đường có thể tu tập thì 
điều này đích thị là đã không có định tánh. 

Nếu không có Khổ đế, Tập đế, và Diệt đế thì sự 
khổ đau được tận diệt bởi con đường tu tập (Đạo đế) 
chung cuộc (cứu cánh) sẽ đưa dẫn đến nơi nào? (con 
đường có khả năng diệt trừ mọi đau khổ cuối cùng (rốt 
ráo) sẽ đưa dẫn đến nơi nào?) 

Nếu đau khổ chắc chắn có tự tánh nhất định thì 
tại sao trước đó (trước khi tu quán) không thấy (tự tánh 
của nó) nhưng nay (do tu quán) mới thấy; lý do vì (nếu 
thật có) tự tánh (của khổ đau) thì đã không có sự biến 
đổi sai biệt (*trước và sau vẫn thấy hoặc không thấy). 

Giống như những kiến giải về sự thống khổ, sự 
chấm dứt cội nguồn của mọi thống khổ (đoạn tập), sự 
chứng đắc quả vị niết bàn (chứng diệt), con đường tu 
tập chánh pháp và bốn quả vị thanh văn (tứ quả) đều 
hoàn toàn không hợp lý. 

Tự thể tánh của bốn đạo quả đó xưa nay chưa hề 
có được (bất khả đắc) vả lại tự tánh của các pháp nếu 
là thật có (định: nhất định, cố định, không thay đổi) thì 


vì lý do gì mà hiện tại mới có thể có được? (* vì nếu 
thật thì đã có sẵn rồi). 

Nếu không có bốn quả thì không có người đắc 
quả và cũng không có người đang hướng đến bốn quả. 
Vì không có tám bậc thánh thì không có Tăng bảo. 

Vì lẽ không có bốn Thánh đế nên cũng không có 
Pháp bảo. Đã không có Pháp bảo và Tăng bảo thì làm 
thế nào có Phật bảo? 

Ông bảo rằng không nhân nhờ (phát tâm) Bồ đề 
nhưng có Phật và ngược lại không nhân nhờ Phật 
nhưng vẫn có (đạo quả vô thượng) Bồ đề (* trí giác ngộ 
siêu viỆt). 

Nếu không sẵn có Phật tánh (chẳng phải là Phật 
tánh) trước đó thì dù cần mãnh (siêng năng dõng mãnh) 
tinh tấn tu hành bồ đề đạo (con đường trí giác) đến cách 
mấy cũng vẫn không thể chứng thành Phật quả được. 

Các pháp nếu là chẳng Không (Không tánh), thì 
không có người tạo tội và phước, như thế (thư hỏi) đã 
không là Không thì cái gì là cái được tạo tác vì lẽ nhỮng 
thứ đó (* kỳ: đại danh từ chỉ cho tác giả, tội và phước 
được tạo nên) đều có tự tánh nhất định? 

Đối với ông, trong tội lỗi và phước đức không có 
vẫn đề quả báo phát sanh, thế thì (không khác nào ông 
khẳng định rằng) tách lìa hẳn tội lỗi và phước đức 


nhưng vẫn có những quả báo. 

Nếu quan niệm rằng quả báo được sanh ra từ tội 
lỗi và phước đức như thế rõ ràng tội lỗi và phước đức 
đã sanh ra quả báo thì tại sao bảo là chẳng Không? 

Ông phá đổ tất cả pháp và các nhân duyên Không 
nghĩa (* nhân duyên giả hợp sanh ra các pháp, tự nó 
không có tự tánh) cũng có nghĩa là phá hủy bao nhiêu 
học lý pháp tắc hiện hữu (* đã và đang có) của thế tục. 

Nếu phá hủy Không nghĩa thì đích thị là không có 
gì để và được làm. Không làm nhưng vẫn có làm (Vô 
tác nhi hữu tác) và chẳng làm (nhưng vẫn) gọi là tác giả 
(bất tác danh tác giả). (* tánh không sở dĩ có là vì các 
duyên hòa hợp tạo thành các pháp, chính các pháp đó 
không có tự tánh nên gọi: tánh không. Nếu phá hủy 
Không nghĩa [ý nghĩa Không tánh] thì hóa ra các pháp là 
có tự tánh nhất định và nếu các pháp đã có tự tánh nhất 
định thì không phải tạo tác để cấu thành do đó khi phá 
hủy Không nghĩa thì tất cả pháp biến thành không có sự 
tạo tác và như thì không có nguyên nhân. Vô tác nhi hữu 
tác có nghĩa là vì cho rằng các pháp đều có tự tánh nên 
dù không cần tạo tác để cấu thành, tức là không cần có 
nguyên nhân nhưng nó đã có sẵn, đã tạo thành những 
pháp cố định bất biến. Bất tác danh tác giả có nghĩa là 
dù cho có tác giả thì cũng không có nghiệp được tạo tác 


nên gọi là tác giả. Vì như đã nói vô tác nhi hỮu tác nên 
tuy rằng không có tác giả nhưng vẫn có tác nghiệp, có 
quả báo). 

Nếu đoan quyết rằng (các pháp) có tự tánh nhất 
định thì bao nhiêu tướng trạng của thế gian đều (trở 
thành) không sanh không diệt, thường trụ một cách miên 
viễn và không bao giỜ bị hoại diỆt. 

Nếu không có Không tánh thì những gì chưa đạt 
được lẽ ra sẽ không đạt được. Cũng không có việc 
chấm dứt phiền não và các khổ não được diệt tận (diệt 
sạch). 

Vì thế trong kinh dạy rằng, nếu thấy pháp nhân 
duyên (* nếu ai có khả năng nhận chân được rằng các 
pháp do nhân duyên sanh khởi đều không có tự tánh) thì 
chính là có khả năng thấy Phật, nhận chân được thực 
trạng của sự thống khổ, nguyên nhân đưa dẫn đến sự 
thống khổ (tập), quả vị giải thoát an lạc (diệt) và con 
đường dẫn đến quả vị giải thoát an lạc (đạo). 

PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM: QUÁN SÁT 
NIẾT BÀN 

Nếu tất cả các pháp đều Không, không sanh cũng 
không diệt thì đoạn trừ và diệt tận cái gì mà gọi là niết 
bàn? 


Nếu các pháp chẳng là Không, thì không sanh và 


không diệt, như thế thì, cái gì được đoạn trừ và tận diệt 
mà gọi là niết bàn? 

Không có sự chứng đắc, cũng không có sự đạt 
đến (cảnh giới niết bàn), không đoạn tuyệt cũng chẳng 
thường hằng, chẳng sanh cũng không diệt, những điều 
được trình bày như thế đích thị là niết bàn. 

Niết bàn không là pháp hữu vi, vì hữu vi chính là 
tướng già chết. Và vì hoàn toàn (chung cục) không có 
pháp Hữu, nên, viễn ly tướng già chết. 

Nếu niết bàn là thật hữu thì niết bàn chính là hỮu 
vi, đã hoàn toàn không có bất cứ một pháp nào là vô vi 
cả (* vì có cái gọi là vô vi thì niết bàn lập tức kẹt vào cái 
có). 

Nếu niết bàn là thật hữu thì tại sao gọi là vô thọ 
(không thọ tướng sanh tử)? (vì lẽ đã) không có bất cứ 
pháp nào không xuất phát tỪ thọ chấp (lãnh thọ và chấp 
thủ) mà được gọi là pháp hữu cả. 

Hữu (có) còn không phải là niết bàn huống chỉ là 
vô (không)? Niết bàn đã không có cái gọi là Hữu thì nơi 
nào có cái Vô? 

Nếu Vô (không có gì cả) là niết bàn thì tại sao lại 
gọi là không thọ chấp? đã chưa bao giờ tỪng có sự 
không thọ chấp mà gọi là pháp Vô (vật không có). 


Vì thọ chấp các nhân duyên nên xoay vần (luân 


chuyển) trong sanh tử. Không thọ các nhân duyên, đó 
chính là niết bàn. 

Như trong kinh đức Phật đã từng dạy là hãy đoạn 
tuyệt cả hữu và phi hữu (không phải là hữu) (* cũng có 
nghĩa là đoạn trừ thật hữu và thật vô) vì vậy mà biết 
rằng niết bàn là chẳng phải hữu mà cũng chẳng phải vô 
(phi hữu diệc phi vô). 

Nếu cho rằng niết bàn là sự cộng hợp của (giữa) 
hữu và vô thì hữu và vô tức là (chính là) giải thoát, sự 
kiện này không thể hợp lý. 

Nếu bảo rằng niết bàn là sự tập họp của hữu và 
vô thì niết bàn là một cái gì chẳng phải là vật không có 
sự thọ chấp vì cả hai (hữu và vô) đều từ thọ chấp khởi 
sanh. 

Đã do hữu và vô cộng hợp để cấu thành thì làm 
thế nào có thể gọi là niết bàn được vì niết bàn gọi là vô 
vi mà hữu và vô thì là (thuộc về) hữu vi? 

Hữu và vô hai cái cộng lại thì làm sao có thể là 
niết bàn? vì hai sự kiện đã có chỗ bất đồng (đã không có 
đồng một xuất xứỨ) giống như việc không thể đồng lúc 
có mặt của cả sáng và tỐi. 

Nếu cái gì chẳng phải hữu và chẳng phải vô thì 
gọi cái đó là niết bàn thế thì cái chẳng phải hữu và 
chẳng phải vô này lấy gì để phân biệt? (* vì đã phi hữu 


và vô thì làm sao phân biệt được) 

Vả lại nếu tư duy phân biệt (cái này là) phi hữu 
(chẳng phải hữu) (cái kia là) phi vô (chẳng phải vô) (và 
dựa vào những phân biệt) như thế gọi đó là niết bàn vậy 
thì nếu hữu và vô được thành lập thì phi hữu và phi vô 
không thể thành lập được (* đã hữu thì phi vô, đã vô thì 
phi hữu nên hữu và vô mà thành thì nhất định phi hữu và 
phi vô phải bất thành). 

Sau khi đức Như Lai diệt độ không thể bảo rằng 
ngài hiện hữu hay không hiện hữu, cũng không thể bảo 
rằng ngài vỪa hiện hữu vừa không hiện hữỮu mà cũng 
không thể bảo rằng ngài không phải hiện hữu và không 
phải không hiện hữu (phi hữu cập phi vô). Khi đức Như 
Lai còn tại thế không thể bảo rằng ngài hiện hỮu và 
không hiện hữu, cũng không thể bảo là ngài vừa hiện 
hữu vừa không là hiện hữu mà cũng không thể bảo rằng 
ngài chẳng phải hiện hữu và chẳng phải không hiện 
hữu. 

Giữa niết bàn và thế gian đã không có mảy may 
sai biệt. Giữa thế gian và niết bàn cũng không có chút gì 
sai biỆt. 

Thật tế thì đã không có sự khác biệt nào giữa biên 
giới (ngăn mé) của niết bàn và của thế gian, hai biên tế 
như thế đã không có mẫy may sai biỆt. 


Sau khi (đức Như Lai) diệt độ những kiến giải 
về hỮu và vô vân vân..., về hữu biên vân vân..., và về 
thường trụ bất biến vân vân... (* tam chủng thập nhị 
kiến, lục thập nhị kiến...) (những kiến giải này) đã y cứ 
vào niết bàn mà khởi lên những hý luận về các đời vị lai 
và quá khứ. 

Vì tất cả pháp đều Không (không có tự tánh) thì 
làm øì có chuyện hữu biên, vô biên? Vừa hữu biên vừa 
vô biên và chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên? 
Lầm øì có sự đồng nhất và sai biệt? Làm thế nào có 
thường và vô thường? Vừa thường vừa vô thường và 
chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường? 

Các pháp (cứu cánh không tịch), không thể vói 
đến và nắm bắt được; (với cứu cánh không), tất cả hý 
luận đều bị diệt sạch, không còn có người mà cũng 
không còn nơi chốn và, đức Phật cũng đã không hề dạy 
bảo bất cứ một lời nào. 

PHẨM THỨ HAI MƯƠI SÁU: QUÁN MƯỜI 
HAI NHÂN DUYÊN 

Chúng sanh vì bị si mê (vô minh) che lấp nên đã 
khởi sanh ba nghiệp (ba hành: thân, khẩu và ý) và vì bị 
nghiệp (hành) dẫn khởi nên theo nghiệp (hành) mà đọa 
lạc trong sáu thú (* sáu nẻo đường, cảnh giới: thiên, 


nhân, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh). 


Vì nhân và duyên của các hành nên thức cẩm thọ 
lấy cái thân mạng của sanh tỬ sáu đường và vì có sự 
đeo níu thủ chấp của thức (* thức nhập vào bào thai 
bám giữ lấy tinh cha huyết mẹ để cấu thành sinh mạng) 
nên danh (tâm) và sắc (pháp, thân, vật thể) được tăng 
trưởng. 

Vì danh sắc tăng trưởng nên nhân đó sanh ra lục 
nhập (sáu căn được hoàn thành) do sự hòa hợp của lục 
tình (lục căn), lục trần và lục thức nên sanh ra lục xúc, 
vì nhân lục xúc mà liền (tức khắc) khởi sanh ba cảm thọ 
(tam thọ) vì nhân ba cảm thọ nên sanh ra khát ái, nhân ái 
mà có bốn thủ (* bốn loại thủ chấp: dục thủ, kiến thủ, 
giới cấm thủ và ngã ngữ thủ), nhân thủ nên có hữu. Nếu 
người chấp thủ (bám giữ chặt chẽ) mà không thủ chấp 
(bám giữ đeo níu chặt chẽ) thì được giải thoát và không 
còn sanh tử luân hồi. TỪ hỮu mà có sanh, tỪ sanh nên có 
già chết, từ già chết cho nên có các ưu bi khổ não (buồn 
sầu khổ đau dẫn vặt). Như vậy vân vân..., những sự 
kiện trên đều xuất phát (bắt nguồn) từ quá trình phát 
triển của một sinh mạng mà có (hiện hữu). Chỉ vì (mười 
hai) nhân duyên này mà tập đại thành (nhóm họp và hình 
thành) khổ ấm (* Ấm, giới, nhập hòa hợp - thân tâm). 
Cái gọi là sanh tử chính là cội nguồn của các hành 
(nghiệp) được tạo ra bởi kể vô minh. Bậc trí giả (người 


có trí tuệ bát nhã) không tạo nên những sự kiện ấy, vì 
thế vô minh diệt nên những sự kiện ấy (hành thức vân 
vân...) không thể sanh khởi, chỈ vì vô minh mà những 
khổ ấm tụ họp sanh khởi; thế nên vô minh diệt thì chính 
là diệt trừ tận gốc mọi khổ đau sanh tử luân hồi. 

PHẨM THỨ HAI MƯƠI BẢY: QUÁN SÁT VỀ 
NHỮNG TÀ KIẾN 

Những thường kiến, (đoạn kiến) vân vân... của 
thế gian đều y cứ vào đời quá khứ, vậy thì, đã có hay 
không một cái "ngã" trong đời quá khứ? 

Những kiến chấp về hữu biên vân vân... đều y cứ 
vào đời vị lai, vậy thì, cái ngã ở đời vị lai sẽ là cái được 
tạo tác hay là không tạo tác? 

Đời quá khứ có ngã là việc không thể có được, vì 
nếu trong đời quá khỨ đã có ngã thì đời hiện tại không 
cần phải tạo tác ra ngã nữa. 

Nếu cho rằng ngã chính là như thế (*ngã tức thị 
là thân ngũ uẩn được tạo tác ơ đời này) nên thân thể có 
những tướng trạng khác biệt, và nếu tách la khỏi thân 
thì ở nơi biệt lập nào có ngã? 

Tách lìa thân thì không có ngã (tách rời hữu, vô, 
thân, ngã?), việc (lý luận) này đã được thành lập, nhưng 
nếu cho rằng thân chính là ngã thì (vốn thân) hoàn toàn 


cũng không có ngã (vì đã tách rời ra nhưng không thể 


tìm thấy ngã). 

Chỉ có thân không phải là ngã vì lẽ thân tướng 
luôn luôn sanh diệt, thế thì làm thế nào có thể vì sự thọ 
chấp mà tạo nên người thọ chấp? 

Nếu như tách rời thân thể mà có ngã thì việc này 
không hợp lý, vì không có thọ chấp nhưng ngã vẫn có 
thì điều này quả thật không thể tìm thấy (không hề xảy 
ra, chưa từng được có: bất khả đắc). 

Vả lại, nếu hiện tại ngã không tách lìa thọ chấp 
(thân) mà cũng không chính là thọ chấp, chẳng phải là 
không có thọ chấp, chẳng phải là (thọ chấp nên) không 
có ngã, điều này chính là ý nghĩa mang tính quyết định. 

Đã không hợp lý khi quan niệm rằng Ngã đã 
không được tạo nên trong quá khứ. Và, Ngã trong đời 
quá khứ khác biệt hẳn với Ngã của đời hiện tại cũng 
hoàn toàn saI. 

Nếu cho rằng có sự sai khác thì khi tách rời cái 
ngã thuộc đời quá khứ vẫn có cái ngã thuộc đời hiện tại, 
cho nên, dù Ngã trụ ơ đời quá khỨ nhưng hiện tại (đứng 
biệt lập hẳn ngoài cái ngã của quá khứ) Ngã tự sanh ra 
lẫy. 

Như thế thì là đoạn diệt, mất hẳn (không còn) 
nghiệp lực và quả báo, vì là, cái Ngã đời quá khỨ tạo 
nhưng cái Ngã đời này phải thọ lãnh, như thế là có 


không biết bao nhiêu lầm lỗi! 

Cũng vô cùng sai lầm khi quan niệm rằng (ngã là 
một cái gì) trước không nhưng nay có, vì lẽ, Ngã chính 
là một pháp được tạo tác nên (mà pháp được tạo tác nên 
là pháp vô thường sanh diệt, nên, trước không sau có thì 
nó) cũng chính là vô nhân (* cái không được cấu thành 
bởi bất cứ nguyên nhân nào!). 

Như chấp thấy có Ngã, không có Ngã, vừa có 
Ngã, vừa không có Ngã trong đời quá khứ những kiến 
chấp như thế đều hoàn toàn không đúng. 

Cái Ngã ở đời vị lại là được tạo thành, là không 
được tạo thành, những kiến chấp như thế, đều giống 
hệt những lỗi lầm khi kiến chấp về Ngã trong đời quá 
khứ. 

Nếu trời tức là người thì rơi vào cái chấp của 
thường biên, vì trời là kể vô sanh (không được sanh ra), 
mà đã không sanh thì đó là pháp (vật) thường tại. 

Và nếu trời là vật gì khác biệt với con người, thì 
tức là vô thường, và nếu trời khác biệt với con người thì 
là không có sự tương tục (sự nối tiếp quan hệ). 

Nếu là nửa trời nửa người, thì rơi vào nhị biên 
của thường và vô thường, việc đó thì không đúng. 

Nếu thường và vô thường cả hai đều được thành 
lập, như vậy thì lẽ ra sự chẳng phải thường và chẳng 


phải vô thường cũng có thể thành lập. 

Pháp nếu chắc chắn có kể đến, và nhất định có 
kể đi thì sự sanh tử chính là không có nguồn cội (sự bắt 
đầu), nhưng, sự thật thì đã không có việc ấy. 

Hiện tại nếu không có sự thường hằng thì làm 
thế nào có sự vô thường, vừa thường vừa vô thường và 
phi thường phi vô thường (* chẳng phải thường, chẳng 
phải vô thường)? 

Nếu thế gian là hữu biên (có giới hạn) thì làm thế 
nào có hậu thế (đời sau), và nếu thế gian là vô biên (* 
không giới hạn) thì cũng làm thế nào có hậu thế? 

Năm ấm luôn luôn (thường) tương tục chẳng 
khác nào sự tương tục của ngọn lửa của một cây đèn, vì 
thế mà thế gian chẳng phải là hữu biên hay vô biên gì 
cả. 

Nếu năm ấm trước bị hủy hoại, (mà, đã bị hủy 
hoại thì không thể sanh ra thân năm ấm sau nhưng) 
không có nhân là ngũ ấm mà lại sanh năm ẫm sau, như 
thế thì thế gian là có giới hạn (hữu biên), (*thiếu sự 
tương tục chính là có và bị giới hạn). 

Nếu năm ấm trước đó đã không bị hủy hoại mà 
cũng không có nhân là ấm nhưng vẫn sanh năm ấm sau, 
thế thì, thế gian sẽ là không giới hạn (vô biên). 

Giáo pháp chân thật, người thuyết pháp cũng như 


thính giả đều rất khó được (vì chánh pháp thì ly ngôn 
tuyệt lự, viễn ly ngôn ngữ, dứt bặt tự duy, còn người 
thuyết pháp thì vô thuyết vô thị, chẳng nói một câu, 
không bày một nghĩa và, thính giả thì vô văn vô đắc, 
không nghe không có gì để chứng đắc) vì thế nên vấn đề 
sanh tử đã chẳng phải là hữu biên hay vô biên. 

Nếu thế gian hoặc một nửa là hữu biên, một nửa 
là vô biên, hoặc vừa là hữu biên vừa là vô biên thì không 
đúng. 

Làm thế nào người thọ năm ấm kia một phần bị 
phá hủy nhưng phần khác không bị phá trừ? Đó là một 
sự kiện hoàn toàn không hợp lý. 

Cũng hệt như thế, sự thọ chấp làm thế nào một 
phần bị phá và phần khác thì không? Sự kiện này hiển 
nhiên cũng không đúng. 

Nếu trường hợp vừa hữu biên vừa vô biên cả hai 
đều thành lập được thì vấn đề chẳng phải hữu biên và 
chẳng phải vô biên cũng phải thành lập được. 

Bởi vì, tất cả pháp vốn đều là Không tánh, nên 
các kiến chấp cho rằng thế gian là thường vân vân... trên 
mặt không gian thì không luận là Ở đâu, trên phương 
diện thời gian thì bất luận là vào lúc nào, thử hỏi ai là 
người khởi lên những kiến chấp như thế? 

Nay con khể thủ đẳnh lễ đấng Cồ Đàm, bậc Đại 


Thánh Chủ đã từ bi lân mẫn (lòng thương xót) thuyết 
giảng giáo pháp thậm thâm vi diệu này để đoạn trừ tất 


cả mọi vô minh kiến chấp. 


